Bát Thánh Đạo 
(Trung cấp) 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỰC HIỆN 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang Ï 


Trên bước đường tu tập, những người con Phật đã và đang tìm 
lại con đường cổ xưa, một con đường mà các Bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác đều đi qua trong các thời kỳ trước. Đó là Con 
Đường Tám Chánh hay còn gọi là Bát Thánh Đạo, được hiểu 
là con đường có tám yếu tố, mỗi yếu tố bắt đầu từ chữ Chánh, 
chia thành ba nhóm: 


Giới: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. 
Định: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Tuệ: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. 


“Chánh”, dịch theo chữ Pali, “Samma” là những gì có ích lợi 
và cần thiết cho sự hành trì để tận diệt khô đau, đưa đến giác 
ngộ, giải thoát. 

Những bài pháp thoại của Sư Thích Minh Tâm được ghỉ chép 
lại sau đây không chú trọng lý luận về chánh, tà của môi yêu 
tố mà đều là những chỉ dẫn pháp hành cụ thể về cái nhìn hài 
hòa, lối sống hài hòa, tư duy hài hòa, chú tâm hài hòa, thiết 
thực trong tu tập, trong đời sông hàng ngày; g1úp các hành giả 
ngày càng tỏ ngộ, thông hiểu giáo pháp, vững bước, tinh cần 
trên bước đường của các bậc thượng nhân đã từng trải và chỉ 
dạy lại cho chúng ta. 

Tuy những bài giảng này không nêu riêng biệt thêm hai yếu tố 
nữa của Thập Chánh Đạo nhưng nội dung vẫn được thể hiện 
trong những bài có liên quan. 

Yếu tô thứ chín là yếu tố nhìn được cái bên trong của sự thật, 
nhìn rất rõ (Chánh tri kiến) trong bài Kinh Chánh Tri Kiến 
(Sammaditthi Sutta), bài số 9 thuộc Kinh Trung Bộ mà Ngài 
Xá Lợi Phất đã giảng. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 2 


Đó là: 

- Tuệ tri bất thiện và căn gốc của bất thiện. 

- Tuệ tri thiện và căn gốc của thiện. 

-Tuệ tri được thức ăn gồm: đoàn thực, xúc thực, thức thực, 
tư niệm thực. 

- Tuệ tri khổ trong tiến trình Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

-Tuệ tri từng chi phần Duyên khởi theo vòng ngược từ già, 
chết, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập, danh sắc, thức, 
hành, vô minh và lậu hoặc. 

Yếu tố thứ mười là Tuệ giải thoát, nhìn thấy sự giải thoát ra 
khỏi vòng sanh tử (Chánh giải thoát). 

Bát chánh đạo là phương thức trung đạo để giải quyết được 
khổ đau; thông suốt được giáo lý cùng với sự thực hành miên 
mật, kiên quyết và liên tục có thể được xem như đã thâm nhập 
con đường giác ngộ thể nhập Niết Bàn. 


Có lòng tịnh tín nơi Pháp, dốc tâm sức hành trì, diệu 
pháp ắt không thê nghĩ bàn! 


Với đức tin trong sạch, quý đạo hữu đạo tràng Tuệ Tâm đã ghi 
âm, thu hình, đánh máy,biên tập lại, phát hành trên các phương 
tiện truyền thông những bài giảng của Sư Thích Minh Tâm 
(Venerable Ashmin Vishudhama), bậc Đạo Sư khả kính. 
Những phước lành có được nhờ công đức này, chúng con xin 
chia đều đến chư Thiên và chúng sanh muôn loài. 
Nguyện cho chánh pháp được trường tôn. 

NAMO BUDDHAYA 

NAMO DHAMMAYA 

NAMO SHANGAYA 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3 


TM CON ĐƯỜNG Giải THOÁT 


Trong toàn vũ trụ, các nhà khoa học đã khám phá ra tất cả 
chỉ là năng lượng, các nguyên tử di động và cầu kết lại tạo ra 
những hình dáng khác nhau. Trong vũ trụ có hàng tỷ ngân hà, 
mỗi ngân hà có hàng tỷ hệ thái dương và trong đó có những 
hành tinh. Trong thái dương hệ chúng ta đang sống có mấy 
hành tinh: mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao thổ... 

Ở Việt Nam Sư lấy làm ngạc nhiên, tại sao dân chúng rất 
đông, hàng triệu người đi chùa nhân ngày tháng giêng, ai cũng 
muốn cúng sao giải hạn, mà không biết sao nào. Có hàng tỷ 
ngân hà, mỗi dải ngân hà có hàng tỷ ngôi sao, rồi biết sao nào 
là sao của mình? Thật là tin một cách mù quáng! Tắt cả vũ trụ 
đều cấu tạo bởi những ngôi sao, chúng đều là năng lượng. Năng 
lượng được cấu tạo bởi những nguyên tử và những nguyên tử 
tương tác, kết hợp với nhau để thành hình dáng. Nếu các bạn 
nghiên cứu nước, các bạn sẽ thấy chỉ có l nguyên tử Oxy và 
2 nguyên tử Hydro kết lại tạo thành phân tử nước (H2O). Nên 
nhớ một điều quan trọng bất cứ hình tướng nào, sắc thái nào 
thể hiện ra của những nguyên tử, không ảnh hưởng, không 
dính líu đến bản chất của nguyên tử hết. Bất chấp là nước ở thê 
lỏng, răn (nước đá), khí (nước bốc hơi), đều chỉ có hai nguyên 
tố oxy và hydro. Nguyên tử có thể thay đổi hình dáng: nước 
lỏng thành nước đá rồi bốc hơi, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu 
yếu tô mà thôi. 

Trong bài kinh Lửa Cháy, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ tất cả chỉ 

là lửa, lửa di động, không có gì hết. Trong thân chúng ta cũng 

thế chỉ là năng lượng di động. Tắt cả chúng ta chỉ là năng lượng. 
Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4 


Có thể chúng ta thể hiện ra là đàn ông, đàn bà nhưng tất cả 
chỉ là năng lượng. Khoa học đã chứng minh từ lâu rồi, trong 
trái đất chỉ là 108 nguyên tử. Chúng ta nhìn thấy nhiều hình 
dáng: con người, cây cỏ, nhà, máy bay, động vật... 

Trong khoảng thập niên trở lại đây các nhà khoa học tìm ra 
thêm 2 nguyên tử nữa, nhưng đang có cuộc tranh cãi là thêm 
hai cái hay là biến tướng từ những cái trước. Nhưng có một 
điều rất thích thú đặc biệt là thuyết âm tử. Nếu quý vị lây một 
âm tử đem đi 1000 cây số thả ra, nó sẽ quay vê đúng nguyên 
tử đó. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói dính mắc, nó quen rồi. 
Đức Phật 2.500 năm trước Ngài đã nói rồi: mọi sự dính mắc 
đều trải nghiệm và khao khát dính mắc bất cứ hình thái nào và 
người ta tiếp tục dính mắc trong nhiều kiếp: kiếp quá khứ, kiếp 
hiện tại, kiếp tương lai. Cho nên năng lượng Đức Phật gọi là 
lửa. Rồi chúng ta học sẽ biết lửa sân nó từ đâu, bằng cách nào 
chúng ta quản lý và chế biến nó.Không những chúng ta cần 
biết năng lượng có thê xếp thành 3 loại chính mà còn cần biết 
sự tương tác và sự chuyên hóa của nó. Cuối cùng là chúng ta 
nghiên cứu, tìm hiểu một cách khái quát những điều này liên 
quan đến Bát chánh đạo đề thoát khỏi giấc mơ hiện hữu. 
Trong khóa tu này Sư không nhắc tới chứng đắc, vì cái này 
được dịch hàng bao nhiêu năm nay. Đức Phật nói ta đã thức 
tỉnh từ trong những giắc mơ, từ trong vô lượng kiếp. Đức Phật 
nói rất rõ: ta đã mơ từ trong vô lượng kiếp, mơ ngủ giờ thức 
dậy thôi. Đức Phật nói ta đã mơ trong vô lượng kiếp cho nên 
tiếp tục trôi lăn trong ba cõi sáu đường, mơ sự hiện hữu, mơ 
thân này có thực, nay ta hoàn toàn tỉnh giác. 

Cái sắc pháp nó tùy theo phong tục tập quán, tùy theo cách nhìn, 
tùy theo định kiến mà khác nhau, mặc dù nó chỉ là một thôi. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 5 


Ví dụ Sư chỉ có một nhưng bao nhiêu người ở đây, mỗi người 
có một cái nhìn về Sư khác nhau, mặc dù ông Sư là một, đầu 
trọc, mặc áo y như thế này thôi, không có thay đổi nhưng chính 
trong mỗi vị đều có cái nhìn về Sư khác nhau. Ngay cả trong 
một người cái sự hiểu biết và nhận thức trong mỗi quý VỊ cũng 
có sự thay đổi. Sáng thức dậy đang ngái ngủ sao thấy ông Sư 
khó ưa; trưa ăn xong, chiều ngôi thiền hoan hỷ lại nhìn ông Sư 
dễ thương: tôi lại thấy ông Sư nói nhiều quá, chán. Một người 
thôi đã có sự thay đổi sáng, trưa, chiều, tối rồi. Sư nói nộp điện 
thoại, nói con thích sử dụng điện thoại; Sư nói đã sử dụng điện 
thoại Sư đuôi ra khỏi đây, Sư không có thỉnh mời, ồn ào lắm; đã 
nhiều người rồi, sử dụng điện thoại rồi ra về bằng hai bản tay 
không, không có lợi lạc gì hết, uỗổng công. Sắc pháp cũng khác 
nhau, sáng, trưa, chiều tối khác nhau, sắc ngoại khác, sắc nội 
khác. Sắc ngoại là cái mà quý vị nhìn thấy: hoa màu trắng, lá 
màu xanh. Nó vô tri, vô giác nhưng quý vị nói màu trắng tượng 
trưng cho thanh tịnh. Màu nào là màu thanh tịnh? Nhưng mà 
mình cứ gài cho nó cái tên, cho nên trở thành danh sắc ngay chỗ 
cái bông chứ không phải thân và tâm đâu, rồi nói bông này đẹp, 
bông nào đẹp, hoa nào rồi cũng tàn, mà không thấy được điều 
đó mà chỉ thấy bông đẹp, bông đẹp ở đó có cái gì? Danh sắc, 
tên, màu sắc, hình dáng, cảm xúc, phản ứng rồi ưa thích, cảm 
giác, thọ, ngũ uân xoay trong này hết. Chỉ cần một cái nhìn thôi 
lập tức ngũ uấn trong bạn đã hoạt động TÔI, tương tác rồi, nhanh 
lắm, chỉ trong một sát na thôi cả hàng tỷ cái sanh diệt như vậy, 
nếu bạn không quán kỹ thì bạn bị nó đánh lừa. Các bạn thấy gió 
thôi cái bông nó rung rung, nhưng mà cả hàng tỷ bức hình tĩnh 
ghép lại, mới thành ra sự rung động. Như vậy mà tâm chúng ta 
ghi nhận rất nhanh, vì ghi nhận rất nhanh nên gọi đó là vô thức, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6 


rồi nó sanh ra cái bông, mà còn phong tục tập quán, định kiến, 
thương ghét, thọ, tưởng, hành thức; rồi nhớ ông xã mình tặng 
tự nhiên liên kết bông này với bông ông xã cho hay là ngày bố 
mình mất người ta mang hoa đến, tự nhiên nó liên kết vô duyên 
vậy đó. Tức là 5 uẫn của chúng ta luôn luôn hoạt động, 5 uẫn 
luôn luôn tương tác nên thường thường gây nhằm lẫn. 

Năng lượng thì chỉ có yếu tố là nóng và di động, Đức Phật 
gọi là lửa và lửa di động. Bởi vì nó là năng lượng và nó luôn 
luôn di động cho nên có thể thay đổi được. Yếu tô này rất quan 
trọng vì chúng ta có thể thay đổi được từ cái xấu thành tốt, tốt 
thành cái tốt hơn. Con người tốt hơn thành người cao thượng, 
thành bậc thánh là điều có thể thay đổi được. Các loại năng 
lượng đều được cấu tạo bởi nguyên tử và các nguyên tử tương 
tác với nhau, trong hình thái của nó; trong một nguyên tử vẫn 
có sự tương tác giữa điện âm và điện dương, sự tương tác giữa 
điện âm và điện dương đều giữ mức quân bình nên không có 
hình thái thay đổi. Năng lượng. không bao giờ mắt mà chỉ thay 
đổi thôi. Cho nên nói đến sự sống sự chết chỉ là thay đổi năng 
lượng, thay đôi hình thái. 

Khi nói tới năng lượng thì chúng ta hỏi nó là loại gì? 
Có 3 loại năng lượng căn bản: 
+ Năng lượng đen(thô) như dầu lửa, than đá. 
+ Năng lượng sạch đã được tây trừ cho nên sạch sẽ hơn. 
+ Năng lượng tính khiết, đã được tây trừ và lọc sạch sẽ. 
Ba loại năng lượng này ứng dụng trong đời sông tu của chúng 
ta thế nào? Mục đích của người tu Phật là chuyên hóa các loại 
năng lượng này. 

Năng lượng đen có ba yếu tố chính (tham, sân, si), khi con 

người còn tham sân si gọi là năng lượng đen, năng lượng xấu. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 7 


Giai đoạn năng lượng sạch, chưa hoàn toàn nhưng đã được 
thanh lọc. Ví dụ hằng ngày chúng ta tu để bớt tham, sân, sỉ; bớt 
phiền não nhưng chưa hết và qua quá trình tu tập, nó đòi hỏi 
nhiều thứ. Muốn có được năng lượng sạch đó chúng ta phải 
trải qua nhiều thời gian thanh lọc để tham, sân, si giảm bớt. 

Năng lượng tinh khiết, chỉ có vị nào đã tỉnh thức (thánh 
quả) rôi thì mới có loại năng lượng này. Còn trong chúng ta có 
không nhiều thì ít tham, sân, si, phiền não. 

Ba loại năng lượng này tương tác với nhau như thế nào? Năng 
lượng có thể đi tới tỉnh tấn, hoặc thối lui, tụt hậu. Có người đi 
tu học một thời gian rồi muốn xuất gia đi tu luôn, không muốn 
đời sống người cư sĩ nữa, muốn đi tu để giải thoát. Nhưng 
cũng có người đã cạo đầu, đắp y rồi nhưng muôn xả y về nhà, 
thối lui. Có người muốn đi tới, có người muốn thụt lui. Có khi 
muốn đi lên, xả bỏ hết để đi lên con người cao thượng, nhưng 
có lúc ghen ghét, ganh tị, ích ký, thấy người ta hơn mình nên 
ganh ghét, trong tâm khó chịu rồi tạo nghiệp qua ý nghiệp, 
khẩu nghiệp, thân nghiệp. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói 
chỉ cái ý thôi cũng tạo nên nghiệp, chứ không phải đợi tới hành 
động, cho nên chúng ta phải quản lý cái ý. Nếu chúng ta bực 
bội với hiện cảnh hoặc với người nào đó thì chúng ta đang 
tự chuốc họa vào mình. Tại vì cái bực bội ấy trước hết là cái 
sân thiêu đốt chúng ta và đưa vào cái thức, tạo nên nghiệp bất 
thiện, mà nghiệp bắt thiện thì quả bất thiện. 

Ví dụ quý vị nghĩ xấu về người nào, người đó họ không quan 
tâm nhưng trước hết tâm của quý vị đã bị xấu rồi, tâm của 
chúng ta đã bị xấu rồi vì năng lượng đó xấu, thụt lui, thối lui, 
cũng như ly nước sạch nhưng bỏ cục bùn vảo trong ly thành 
nước bùn dơ. Đang từ năng lượng tinh khiết chỉ cần khởi ý xấu 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 8 


thôi, người này như thế này, người kia như thế kia, người ta 
đâu có quan tâm, chẳng ai quan tâm các bạn nghĩ như thê nào 
đâu, đừng nghĩ mình là ngôi sao ở trong thế gian này, rồi mọi 
người phải quan tâm, điều đó là lầm to. Mình nghĩ xấu về 
người ta thì mình tự chuốc họa vì tâm mình đã ô uế rồi, người 
ta không quan tâm đâu, dính líu gì tới người ta. Đức Thế Tôn 
dạy: tự mình làm dơ bần thì tự mình làm sạch. Đó là ý xấu, tà 
ý và mình chịu hậu quả. Hơi đâu mà người ta quan tâm, nhưng 
mình cứ nghĩ xấu, nghĩ tôi tệ rồi tự mình lãnh hậu quả. Trong 
kinh chép có những người nghĩ xấu về một vị tăng nảo đó rồi 
lãnh hậu quả. 

Vào thời Đức Phật nhà Vua rất tôn trọng Phật, đã sai một sỐ 
vị tới để giúp sửa chữa thiền viện. Trong lúc lính đang làm, vị 
đại tướng đứng nói chuyện với Phật. Lúc ấy, vị tướng thây có 
một vị tăng, trưởng lão trên núi xuông để đảnh lễ Phật, tướng 
của ông già rôi nên đi gù gù, già rôi thì gù thôi, vị đại tướng 
phát biểu ông đi như khỉ. Đức Phật rầy bảo ông hãy đi xin lỗi 
đi, người ta đang tu thanh tịnh đấy, không gặp quả báo. Ông 
này tự ái không xin lỗi. Vì không xin lỗi, mấy ngày sau tai nạn 
chết và đầu thai thành con khi. Nhân quả như vậy đấy. 

Trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện: một vị Bà La Môn 
thường thường ở truồng và đứng tuyên bố với mọi người ông 
không ăn gì hết, chỉ hớp sương để sống thôi. Đức Phật biết là 
cứ 12h đêm, ông chuyên môn múc phân ăn, ăn no thì thôi, ăn 
ngon lành. 

Khi Đức Phật nói cho ông hiểu, ông sám hối. Quý vị biết tiền 
kiếp ông làm gì không? Trong tiền kiếp ông đã mắng chửi vị 
Sư thanh tịnh là vị ấy chỉ xứng đáng ăn phân mà ông bị đọa; từ 
nhỏ tới lớn chỉ biết ăn phân thôi, ăn no, ăn ngon lành và cuối 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9 


cùng nhờ Phật khai thị, ông ấy sám hối, ông tu và chứng A La 
Hán. Khi ý, khâu, thân bất tịnh là mình chịu hậu quả trước, 
nhất là ý, nêu có ý xấu là mình lãnh hậu quả trước. Người tu 
đừng nghĩ xấu về ai hết, người ta không quan tâm đâu, mình 
chịu hậu quả cho ý nghĩ xấu của mình. Cho nên người nào đã 
nghĩ xấu về ai hãy tìm vị đó sám hối đi. Sư không có hàm ý là 
quý vị nghĩ xấu về người khác mà kiếp sau đi ăn phân đâu, còn 
nhiều nghiệp nặng hơn nữa, cho nên tốt hơn hết là đừng có tạo 
nghiệp. 

Sự chuyền hóa của năng lượng đều có thể làm được. Chuyển 
hóa từ năng lượng thô sang năng lượng sạch, rồi từ năng lượng 
sạch sang năng lượng tinh khiết. Khi nó thay đổi tính cách của 
nó thì chúng ta định nghĩa là tái sanh, nhưng thực chất chỉ thay 
đổi cái tên, hay hình thái còn năng lượng vân y nguyên. Ví dụ 
thay đôi tên hay hình thái, kiếp này đàn bà nhưng tu nên kiếp 
sau thành đàn ông nhưng mà cái tính còn y nguyên, nếu chưa 
thay đối được tâm thì vẫn tính ích kỷ, nhỏ mọn. Cũng như thay 
đổi từ chứng minh nhân dân thành căn cước, cũng là một thôi. 
Mỗi lần tái sanh đều mang tâm thức đó. Nếu các bạn muốn có 
một cuộc đời thăng hoa khi chết thì thay đôi tốt hơn, không 
phải như bây giờ, thay đổi nghiệp từ ý, khẩu, thân, tạo ra năng 
lượng mới. Chúng ta lọc năng lượng thô thành năng lượng 
sạch. Mà mỗi một lần lọc đều cần có kỹ thuật. Không thể lấy 
khối đá rồi mang ra đi bán, chăng ai mua, đá mà trong đó có 
vàng thì nước nào cũng có, ở Việt Nam cũng nhiều. Cho tới khi 
phải có kỹ thuật nghiền nát đá ra rôi sàng lọc, rỒi qua nước, qua 
hóa chất, rồi nghiên ra vàng vụn, rồi nâu chảy ra vàng nguyên 
chất. Cũng như thế các bạn đang là năng lượng thô ham ăn, 
ham ngủ, tham, sân, s1, buồn phiền. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 10 


Nay muốn trở thành năng lượng tốt thanh cao thì phải chịu 
thay đổi trở thành năng lượng sạch, đời sống thanh cao thì phải 
trải qua tiến trình tu tập rất khô và thời gian công phu thì mới 
có thể thành tựu được. Điều quan trọng là bạn phải có cẩm 
nang. Người luyện vàng họ phải học và có câm nang sảng lọc; 
người nấu bếp cũng phải có cẩm nang bỏ cái gì vào trước, cái 
gì vào sau chứ không phải cái gì cũng bỏ vào thì thành cám 
bài Các bạn cân có câm nang, tiến trình sàng lọc tham, sân, 
. đều cần có quy trình. 

Cuối cùng chúng ta học những øì liên quan đến Bát chánh đạo 
để thoát ra khỏi giấc mơ hiện hữu. Cho tới giờ phút này các 
bạn biết một sát na, một tư tưởng đều tạo ra năng lượng. Sự 
di động của ý đều tạo ra năng lượng và các năng lượng ấy đều 
có thể thay đổi được, đó là cái ý của các bạn. Các bạn có thê 
thay đổi từ từ, từ tâm của mình, từ chỗ ích kỷ nhỏ mọn, ưa gây 
lộn cho tới cái tâm rộng lượng, tha thứ và không quan tâm tới 
sự kiện bên ngoài mà chỉ quan tâm nội tâm của mình thay đổi 
như thế nào. Có một tiến trình từng bước đưa tới sự thức tỉnh. 
Đức Phật Ngài cũng trải qua bao khó khăn, đi trong rừng học 
hai ông thầy đạt đến phi phi tưởng xứ, tứ thiên, bát định nhưng 
cũng chưa giải quyết sanh tử. Sáu năm ngồi trong "hang cũng 
chưa giải. quyết được, phải đủ điều kiện 49 ngày ngồi dưới gốc 
cây bồ đề để thức tỉnh. “Ta đã thức tỉnh giâc mơ ngủ dài từ 
trong vô lượng kiếp, thức tỉnh giấc mơ hiện hữu”. 

Đức Phật thức tỉnh cái gì? Mơ sự hiện hữu của ta, có ta, có 
Ngã đây và cứ chấp thủ vào, bây giờ thức tỉnh: biết rất rõ cái 
Ngã không thực, chỉ là năng lượng, nó có thể hoán chuyển 
được, đó là giấc mơ dải từ trong vô lượng kiếp và không dính 
mắc vào trong các cảnh trần, không còn tham, sân, si nữa. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang II 


Đức Phật dạy: đừng tin vào những gì kinh sách nói, đừng tin 
những gì đám đông nói từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chúng 
ta phải có đủ trí tuệ để nhận biết cái gì là đúng. Cho nên điểm 
trọng yếu ở đây là thức tỉnh trong những giấc mơ dài, giấc mơ 
về cái Ngã: thân tôi, nhà tôi, con tôi, chồng tôi..., toàn là mơ 
hết. Nếu nó là thực sao khi chết không mang đi, chết không 
mang thân đi, mang chồng con, tài sản đi. Dính mắc tưởng 
rằng nó có thực mà hễ thay đổi cái mình tin là có thực thì đau 
khổ. Mọi sự chấp thủ vào ngũ uẫn đều dẫn tới đau khô. 

Ba điều quan trọng mà Sư muốn nói ở đây: 

+ Các hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi đều tạo ra năng lượng. 
Ngay cả trong ý, ý xâu cũng tạo ra năng lượng xấu. 

+ Đều có thê thay đôi được, có 3 loại năng lượng: thô, sạch, 
tinh khiết. 

+ Tất cả chỉ là năng lượng và năng lượng di động được, thay 
đôi được. 

Quan trọng là ta có muốn thay đối không? Có muốn thay đôi 
đề tốt hơn không? Hay là ta muốn giữ năng lượng như cũ. Có 
khi chúng ta thối thất, buồn chán, không muốn ngồi thiền. Đó 
là sự thối thất của tâm, sự thối thất của tâm chính là sự thối thất 
của năng lượng, đang từ dạng năng lượng sạch chuyển sang 
năng lượng thô. Cũng như thế khi quý vị mới đi học từ cấp I1, 
lên cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học rồi ra đi làm, phải theo từng 
bước. Các bạn không thê lên lớp nêu không làm bài tập, không 
thực tập, nếu chỉ nghe và không thi. 

Tu cũng vậy phải học pháp và hành trì và rớt lên rớt xuống. Ba 
tiếng đồng hồ đề hành trì rất quan trọng đối với quý vị. Trong 
ba tiếng phải cố gắng thực tập liên tục, không nghe những gì 
bên ngoài, không quan tâm, các bạn có thê đi kinh hành rồi 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang I2 


ngôi thiền, liên tục. Như nấu nước, đun một tí rồi lại nhắc 
xuông, lúc nào nước mới sôi, không bao giờ có nước sôi. Lúc 
ngồi thiền cũng vậy lúc thân nó đau, khó chịu thì quán ngay đó 
tâm sân vừa sanh, tâm sân vừa diệt; tâm tham vừa sanh, tâm 
tham vừa diệt; tâm sân vừa sanh và cứ như vậy nó thuần thục 
và nhận diện sanh diệt của tâm. Trong một bữa ăn ngồi xuống 
trong 40 phút ăn thân, thọ, tâm, pháp đều xảy ra, tham, sân, s1 
đều sanh khởi, ta có biết không. Nếu hằng ngày các bạn không 
tỉnh thức, không chú ý diễn biến của thân, thọ, tâm, pháp trong 
một bữa ăn là các bạn đang ăn như súc sanh. Hằng ngày ăn một 
cách vô thức như vậy thì chắc chắn chúng ta sanh về cảnh giới 
súc sanh, không ai phạt chúng ta hết, tự xây dựng cảnh giới súc 
sanh thì tái sanh về cảnh giới súc sanh thôi. Ăn phải biết: ngon 
biết ngon, đở biết dở, chứ không phải không chấp, không chấp 
lại là một chuyện khác, nhưng phải biết thức ăn dở, kèm theo 
đở là tâm sân, khó chịu xảy ra, nhìn được khó chịu sanh, khó 
chịu diệt, tức là sân sanh, sân diệt và cứ liên tục quán chiếu như 
vậy sẽ đạt được tuệ vô thường, nhận biết phân tích tâm sanh 
diệt, như vậy mới thay đổi được. Tự mình thay đôi, chuyển hóa 
từ năng lượng thô tham, sân, si, phiền não, ham ăn, ham ngủ 
tới tỉnh giác, chánh niệm trong từng sát na trong ăn, ngủ như 
vậy mới có kết quả. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 13 


PHúT TRIỂN LỐI SỐNG Hài HÒA 
[CHñNH NGHIỆP] 


Hôm qua chúng ta đã học về vũ trụ quan. Tất cả chỉ là năng 
lượng, chuyền hóa năng lượng là do chúng ta, không ai giúp 
chúng ta được. 

Thường thường chúng ta đều bị khủng hoảng và cố tranh đầu 
nội tâm giữa hai cái: một là cảm giác dục lạc thích ăn, thích 
ngủ, thích chơi, không thích những gì đau đớn và một cái là 
chấm dứt tất cả các sự khô, đau đớn ở thế gian và không còn 
tái sanh nữa. 

Nó đều có giá phải trả, muốn mua hàng chất lượng phải trả 
giá cao thôi. Trong bài pháp trước Sư đã nói tất cả mọi việc đều 
có giá phải trả kế cả Niết Bàn. Niết Bàn không phải miễn phí, 
không phải ai tới ngồi chơi, rồi lạy Phật ba cái là vào Niết Bản. 
Chuyện đó không có dễ vậy đâu, đừng có mơ. Các bạn phải 
trải qua tiễn trình, tự đào luyện bản thân từ con người phàm 
phu tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham nhìn, lười biếng, giải 
đãi thành con người siêng năng tu tập, chấp nhận đau trong 
kiếp này để không còn tái sanh kiếp sau nữa. Nếu không chịu 
trả giá sự đau khổ cho kiếp này thì kiếp sau quay lại nữa, hàng 
triệu kiếp nữa để trả mà chưa chắc đã được làm người. Đây là 
cái giá mình phải trả. Giỗng như nấu nước sôi, không thể nào 
cứ nâu năm phút, nhắc ra đề một tiếng đồng hồ rồi lại đặt lên 
bếp nấu tiếp và cứ như thế không bao giờ sôi. Cách hành trì 
của các bạn cũng vậy, mới ngồi được 20 phút đau lập tức muốn 
đứng dậy, tránh né cái đau, tránh né cái khổ, khổ hiện tại mà 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 14 


tránh né thì tiếp tục sanh kiếp sau để trả tiếp mà kiếp sau chưa 
chắc đã được làm người. 

Tùy các bạn thôi, không a1 giúp các bạn được đâu, Phật cũng 
không giúp được, đừng có lạy Phật từ bi rồi Phật đưa các bạn 
vào Niết Bàn, chuyện đó không có. Các bạn phải làm một cách 
đau đớn, là một tiến trình chiều nay 20 phút, tối 30 phút, mai 
40 phút, ngày sau 1 tiếng đồng hồ, không nhúc nhích, không 
đứng dậy, chấp nhận cái đau kiếp này để giải tỏa hết tất cả cái 
đau trong vô lượng kiếp, cái giá phải trả. Còn mới ngồi 20 phút 
đau không muốn ngồi nữa, như vậy cái giá cảm giác dục lạc, 
các bạn tiếp tục chịu đau khổ! 

Đức Phật đưa ra tám nhánh để các bạn thực hiện đưa tới 
sự giải thoát. Các bạn có thực hiện hay không là tùy các bạn, 
không aI có thể giúp các bạn được, các bạn ăn các bạn no, các 
bạn tu các bạn chứng, không ai giúp được. Sư đi hơn 10.000 
cây số tới đây với mục đích giúp các bạn thấy ánh sáng của 
sanh tử là khổ, đề các bạn thực hành và giải thoát, nếu các bạn 
từ chối sự giúp đỡ của Sư thì Sư đi chỗ khác, Sư không quan 
tâm, Sư chỉ có nhiệm vụ nói thôi, Sư không giúp được gì các 
bạn, các bạn phải tự thực hành, phải tự kiềm chế mình, có kỷ 
luật mới thành tựu được. Ngôi 1 tiếng đồng hồ là ngồi 1 tiếng 
đồng hồ, không thể nào ngồi 20 phút là lo đi lang thang rồi, 
chuyện đó không bao giờ thành tựu. Cũng như nấu nước sôi, 
mới đun nóng lên rồi lại nhắc xuống để nguội lại bắc lên nữa, 
chừng nảo nó sôi, không bao g1ờ sôi. 

Phật là gì? Phật không phải là Ngài Gotama, Phật A Di Đà hay 
Phật Thích Ca. Phật là những người đã thức tỉnh giấc mơ hiện 
hữu từ trong vô lượng kiếp. 
Mơ gì? Mơ cái ngã hiện hữu, ta đây, có nhà ta đây, vợ ta đây, 
chồng ta đây, cha mẹ ta đây, thầy trò đây, chùa ta đây... Tất cả 
Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 15 


đều ảo giác, sự hiện hữu. Hễ còn mơ tưởng ảo giác và sự hiện 
hữu thì còn tái sanh kiếp sau, tại vì còn khát ái, chưa thấy rằng 
tất cả chỉ là ngũ uân đánh lừa, mà vẫn thấy là có trong từng 
sát na. 

Khi quý vị câm cái ly lên, cái øì làm cho mình cảm lên, mắt 
thấy, ý khởi muốn cầm, tay cầm lên, tất cả là ngũ uân, tất cả 
hành động đều xác nhận cái ngã. Nếu ta không xác minh được, 
ta bị ngũ uân đánh lừa và tiếp tục tái sanh, trong từng cử chỉ 
hành động, kể cả đưa tay lên gãi. Cái gì đưa tay lên gãi, nếu ta 
nhận biết thì đó là như lý tác ý, nếu ta không nhận biết thì đó là 
nghiệp. Nếu chúng ta không cần thận, tất cả những hành động 
của chúng ta mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, giơ tay, giơ 
chân... đều dính tới cái ngã và dính tới cái ngã thì ái ngã và dẫn 
tới tái sanh, dứt khoát như vậy, không tránh đâu khỏi. 

Người tu ai cũng thích Niết Bàn, vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn 
không phải là nơi chốn, cảnh giới mà khi các bạn tu là các bạn đi 
về đó, không có cảnh giới nào như vậy hết. Niết Bàn là xóa bỏ đi 
những sự khổ. Sự khổ là gì? Là không hạnh phúc( unhappiness). 

Niết Bàn đúng nghĩa theo tiếng Án Độ là đề từ từ lắng xuông, 
lắng cặn trên mặt để từ từ nó lắng xuống, nước nóng để từ từ 
nó nguội, đó là Niết Bàn. 

Niết Bàn là trạng thái của tâm. Từ tâm lăng xăng trở thành 
tâm không lăng xăng, đó là Niết Bàn. Chứ không phải là cái 
nơi để khi ta chết rồi cầu nguyện về đó, ai cũng tưởng là cảnh 
giới để mà về đó, chỗ đó không có gì hết. Phật nói ngay nơi 
trong tâm các ngươi, tâm thức biến hiện, cho nên bỏ bớt đi, bỏ 
bớt tham đăm dục lạc, bỏ tham ăn, tham ngủ, phải bỏ bớt đi 
mới thấy được Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái của tâm, tâm 
lăng xăng, phiền não là địa ngục, tâm tham ăn, tham ngủ thì đó 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l6 


là tâm súc sanh, tâm giận giữ là tâm A Tu La, tâm sống trong 
cảnh giới phi phi tưởng xứ là của Chư Thiên. Tâm thức con 
người biến hiện ra như vậy, cho nên chúng ta tu tập là tu tâm 
của chúng ta. Mới ngôi 30 phút đã duỗi tay, duỗi chân, tức là 
quý vị chưa chịu cái đau của thân, mà như vậy là tiếp tục sanh 
tử, ưu bi, khổ não. Có nghe 1000 ngàn bài giảng cũng vô ích. 
Bài giảng đây chỉ là bánh vẽ, chỉ khi nào quý vị trải nghiệm 
cái đau thực sự, thấy cái sân và thông qua cái sân không còn để 
cái đau, cái sân làm phiền quý vị nữa thì quý vị mới thây Niết 
Bàn. Tự quý vị chứng Niết Bàn. Tất cả mọi người đều đi tới 
Niết Bàn và không có Niết Bàn nào giống Niết Bàn nào hết. 
Không phải Niết Bàn chị A giống Niết Bàn chị B, không có, 
Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Cho nên đừng hiểu lầm, không 
phải có cảnh giới nào đó có Phật rồi con ăn hiền ở lành rồi con 
lên với Phật. Điều đó là ảo giác, mê muội. 

Lời Phật dạy: Bản tâm của chúng ta vốn thanh tịnh, giỗng như 
nước hoàn toàn trong suốt nhưng nó bị ô nhiễm bởi những vật 
bất tịnh do chúng ta đưa vào làm cho tâm chúng ta không còn 
thanh tịnh nữa. Nếu không biết điều này thì hành giả rất hoảng 
sợ tại vì không biết thanh lọc như thế nào và bao lâu. Đức Phật 
nói tâm vốn thanh tịnh, tâm của các ngươi và tâm Phật giống 
nhau, kinh bắc tông, nam tông đều nói giống nhau. Nhưng 
bị ô nhiễm bởi các vật bất tịnh nơi mắt, nơi tai, nơi thân, nơi 
ý đem vào. Chính các bạn làm ô nhiễm tâm của các bạn chứ 
không ai làm hết. Các bạn đưa tạp chất buôn, vui, thương, ghét, 
sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp bên ngoài vào trong tâm làm 
nấu nướng thành buồn, vui, thương, ghét, tham, sân, s1, phiền 
não... 

Tự các bạn làm không ai làm hết. Không ai đưa phiền não đến 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang l7 


cho các bạn hết, tự các bạn ưa thích hay ghét thông qua mắt, 
tai, mũi... một cách vô thức. 

Sư không biết các vị tu bao nhiêu ngày nhưng mới ngồi 20 
phút mà đau đứng dậy, nó đau là tôi phải đứng dậy, còn sợ đau 
là khát ái cái thân, thân này là của tôi, đau tôi không chịu nổi. 
Cho tới khi nào thấy rõ nguy hiểm lửa cháy nơi mắt, tai, mũi... 
Phải thấy rất rõ hiểm nguy của nó, để nhàm chán, ly tham 
mới đoạn diệt được. Chứ cầu xin Phật giải nghiệp, rồi Phật 
cứu. Không bao giờ! Phật nói rồi ta không giải nghiệp chúng 
sanh. Ngài không giải được, chúng sanh phải tự giải, cứ đi cầu 
nguyện đến chừng nào. 

Ta còn thích ăn, thích ngủ, ta còn quý cái thân, chứ không tìm 
cách triệt hạ những cảm giác, nó xảy ra trong thân chúng ta. 
Tất cả tâm chúng sanh đều giống tâm Phật. Đức Phật cũng 
như chúng ta, không có gì khác. Sau khi Ngài thức tỉnh Ngài 
nói tâm chúng sanh giống tâm Phật đều trong sáng nhưng Phật 
đóng hết mắt, tai, mũi, lưỡi... lại không nhận nguồn rung động 
từ bên ngoài nên Ngài thanh tịnh hoài. Còn chúng ta mắt thấy, 
tai nghe, mũi ngửi,... tất cả đều quy nơi cái thân, từ nơi cảm 
giác, ngồi thấy đau mà không quán chiếu sau cái đau là cái gì, 
sự chịu đựng của mình tới mức nào, sau cái đau có tâm sân hay 
không rồi quán chiếu, mà chỉ thấy đau là đứng dậy, tức là tâm 
giải đãi. Vì quý cái thân, khát ái cái thân thì tiếp tục tái sanh 
nữa. Các bạn còn tái sanh trong vô vô lượng kiếp nữa, vì còn 
ưa thích cái thân thì tái sanh để có cái thân thôi. Nhưng chúng 
ta không ai dám bảo đảm, kiếp sau làm chó, mèo hay là con 
người, người què, cụt chưa biết nữa. Thế nhưng bây giờ nói tu 
để chấm dứt sanh tử thì không tu, Sư rất lấy làm ngạc nhiên, tự 
mâu thuẫn với chính mình. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 18 


Mục đích chính của Bát Chánh Đạo là để tiến tới Niết Bàn. 
Niết Bàn được quy định rồi, là trạng thái của tâm không bị 
ô nhiễm, không bị lay động, hoàn toàn thanh tịnh, một niệm 
không sanh; ở nơi tâm, thân không có sự khổ, đó là Niết Bàn. 

Mục đích của người tu là chấm dứt sự khô đi tới Niết Bàn, 
không còn tái sanh nữa, không còn vợ chồng, con cái, lằng 
nhằng đủ thứ, bạn bè, nợ nần, không còn buồn, vui, thương, 
ghét nữa, đó là trạng thái của Niết Bàn, trạng thái đó ngay 
trong tâmdquý vỊ. 

Các bạn đang có cuộc chiến giữa thân và tâm.Thân nói: đau 
rồi đứng dậy đi.Tâm TỒI: không ta ngôi đây, giải quyết sinh tử 
trong kiếp này, ta ngồi đây cho tới chết, như Đức Phật nói. 

Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Trước khi Đức 
Phật ngồi, Ngài phát nguyện: Ta phát nguyện ta ngồi đây không 
thấy sự thật, không thấy được đau khổ của thế gian, ta không 
TỜI Cây này, có bỏ xác ở đây ta cũng ngôi. Các bạn phải phát 
nguyện giông như Phật vậy đó. Con ngồi đây không thấy được 
sự đau khổ, sự sân hận ở đâu phát sinh ra, con bỏ xác ở đây, 
con không đi đâu hết, kiếp này con bỏ xác cũng được nữa, phải 
phát nguyện rộng lớn như Phật vậy đó. Không phải là cạo đầu, 
ăn chay, nằm đất mà được cái gì, không được gì hết. Cho tới 
khi các bạn phát nguyện rộng lớn và thực hiện cái nguyện đó, 
phải có nguyện như Đức Phật thì mới có thành tựu được, đau 
chưa gì đã bỏ đi thì đầu hàng rồi, mà đầu hàng thì thói hư, tật 
xấu còn ý nguyên. 

Tám con đường thánh đạo là từng bước, từng bước thay đổi 
các bạn từ con người phảm phu thành người tốt, rồi từ người 
tốt lên con người cao thượng rôi lên bậc thánh, không có gì mà 
không trả giá. Đừng nghĩ ngồi mơ mơ thế này mà mong con sẽ 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 19 


chứng A La hán. Đừng mơ vậy, vô íchl 

Đây là tiến trình để thay đổi từ người phàm phu vảo dòng 
thánh, cái giá rất đất. Đức Phật sáu năm ngôi trong hang đá, 49 
ngày ngôi dưới gốc cây chịu đựng, trong vô lượng kiếp thực 
hành ba la mật Ngài mới thành Phật, mới giải thoát sanh tử 
luân hồi. Các bạn cứ nghĩ tới đây rồi thở ra, thở vào rồi thành 
thánh, không có đâu, đừng hoang tưởng, phải trải qua tiến trình 
và tiến trình đó đau khổ mới giải quyết được. 

Con đường giải thoát, Đức Phật nói: Này Sudata nếu giáo 
pháp nào không hàm chứa bát chánh đạo thì giáo pháp đó 
không đảo tạo các vị Sa môn đạt đạo quả thứ nhất, không đảo 
tạo các vị Sa môn đạt đạo quả thứ hai, không đảo tạo các vị Sa 
môn đạt đạo quả thứ ba, không đào tạo các vị Sa môn đạt đạo 
quả thứ tư. Nếu giáo pháp nào có hàm chứa bát chánh đạo thì 
sẽ đảo tạo cho các vị Sa Môn đạt đạo quả thứ nhất, nếu giáo 
pháp nào có hàm chứa bát chánh đạo thì sẽ đào tạo cho các vị 
Sa Môn đạt đạo quả thứ hai, nếu giáo pháp nào có hàm chứa 
bát chánh đạo thì sẽ đào tạo cho các vị Sa Môn đạt đạo quả thứ 
ba, nếu giáo pháp nào có hàm chứa bát chánh đạo thì sẽ đào 
tạo cho các vị Sa Môn đạt đạo quả thứ tư.(kinh Đại Niết Bàn) 

Trong kinh Đại Niết Bàn, bài kinh này Ngài nói cho một vị 80 
tuổi, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, vị này đến hỏi Đức Phật có 
giáo pháp nào thành tựu quả A La Hán thì Đức Phật nói: ngoài 
Bát Chánh Đạo không có pháp nào khác. 

Đức Phật là một người không bao giờ nói láo, tối ky, trước 
khi chết Ngài nói lời này, xác quyết với một vị cư sĩ. Sau khi 
nghe xong vị cư sĩ này xin thọ giới, đây là vị tỳ kheo cuối cùng 
là đệ tử của Phật. Ngài Anan dẫn vị này ra cạo đầu và thọ ĐIỚI. 
Vào thời Phật không giới hạn tuổi, có vị 100 tuổi vẫn được thọ 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 20 


giới, cạo đầu, miễn người ta có tâm tu học giải quyết sinh tử. 
Giáo pháp của ta có hàm chứa bát chánh đạo, nên giáo pháp 
đảo tạo các vị Sa Môn quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức 
là Tư Đà Hoàn (còn 7 lần tái sanh), Tư Đà Hàm (còn I1 lần tái 
sanh), A Na Hàm (không thối chuyền lui lại nữa), A La Hán 
(chấm dứt, vô sanh luôn). 

Các hệ giáo pháp khác không đào tạo các vị Sa Môn đạt đạo 
thánh quả, đắc tuệ giải thoát. Khi nào các vị Sa Môn tu tập, 
truyền giảng Bát Chánh Đạo một cách đúng đắn thì thế giới 
này không bao giờ trông văng các vị A La Hán. Ngay trong 
thời này bên Miến, Thái Lan có rất nhiều vị chứng A La Hán. 
Tu sĩ cũng như cư sĩ, khi chứng rồi họ cạo đầu xuất gia luôn, 
họ vảo trong tăng đoàn tu, kế cả phụ nữ. Ở Miễn có một vị nữ 
chứng A La hán chỉ cho vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam 
gỡ bỏ được cái mắc kẹt. Chúng ta có muốn hay không muốn 
mà thôi, cuộc chiến giữa thân và tâm. Thân đòi ăn, ngủ, nằm, 
chơi, hưởng thụ dục lạc, dục lạc nơi thân. Tâm nói không, sanh 
tử là chuyện hệ trọng. Cái nào mạnh thì dẫn cái khác đi. Nếu 
tâm giải đãi, không cương quyết thì đầu hàng các cảm giác ở 
nơi thân và thua cuộc rồi để thân dắt đi, ăn, ngủ rồi tái sanh 
và không biết thành con gì. Nhưng cái tâm cương quyết chiến 
thắng, thấy sanh tử là khổ, một kiếp này đã khổ rồi, kiếp sau 
chưa biết sanh ra thành con gì, làm chó, làm mèo. Sợ khổ như 
vậy, sợ nghiệp như vậy, tâm cương quyết như vậy thì nó sẽ 
thắng và nó sẽ bắt thân ngôi đó, chết cũng ngôi, đau cũng ngồi. 
Đây là một cuộc chiến rất lớn, các cuộc thế chiến bên ngoài 
vất đi. 

Cuộc chiến giữa tâm và thân, cái nào thắng đều do các bạn. 
Tùy các bạn, các bạn muốn mình chiến thắng vinh quang để 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 2l 


không còn đau khổ sanh tử ưu, bi, phiền não hay là các bạn 
muôn đầu hàng cảm giác của thân? Các bạn đã sống quá lâu 
rồi, kế hoạch của các bạn tháng tới, năm tới là cái gì, sông mãi 
ư, sẽ chết chưa biết lúc nào, mà mình đã sống cuộc đời đầy đủ 
hết rồi, giờ chỉ còn tu để giải thoát mà không chiến thắng được 
thì đầu hàng thôi, chỉ có một trong hai thôi. Một là chiến thắng 
một cách vinh quang đề giải quyết sanh tử; hai là đầu hàng với 
cảm giác dục lạc, để tiếp tục tái sanh. Chỉ có hai con đường đó 
thôi. 

Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “Đường này đến thế gian, 
đường kia đến Niết Bàn, Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy ghi nhớ rõ 
ràng” Chỉ có hai con đường đó thôi: một là đi ra khỏi sanh 
tử ưu bi phiền não, thể nhập Niết Bàn; hai là ở trong 3 cõi 6 
đường trầm luân này, tùy các bạn. Ngày nào còn các vị Sa Môn 
tu tập Bát chánh đạo và còn có người truyền giảng chánh pháp 
Bát chánh đạo thì sẽ còn A La Hán. 

Trong kinh Mahachatarisaca Đức Phật dạy: Này các chư Tỳ 
kheo, Chánh định chỉ có thê có được nếu nó được yếm trợ bởi 
các yếu tố sau đây: tâm tập trung một điểm, nhất điểm tâm, 
không lang thang, không lăng xăng, không nhìn ngang, nhìn 
dọc, chỉ có một điểm đó thôi. Phải có bảy yếu tô hỗ trợ: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn và chánh niệm. Đủ bảy yếu tố này yêm trợ cho 
chánh định mới phát sinh ra tuệ, có đủ mới được, bất cứ nhất 
tâm nào mà có bảy yếu tố cần thiết này mới đủ duyên yêm trợ. 
Tám con đường chánh đạo gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. Không hắn là như vậy. Ngoài ra còn có hai 
yếu tố nữa, trong kinh Trung bộ, chánh tri kiến (liễu tri, biết rất 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 22 


rõ, có tuệ) và chánh giải thoát (dành cho thiền sinh cao cấp). 
Bây giờ là khắc phục cuộc chiến thân và tâm, nếu ta đầu hàng 
thì không học được cái nào hết, đường sanh tử là hồn ai nấy 
giữ. 

Ba bước thực hành: 
1) Từ bỏ tâm của mình. Đừng có tưởng tưởng Phật, Niết Bàn.. 
Càng vẽ vời bao nhiêu thì tâm càng lăng xăng bấy nhiêu, mà 
chỉ thây, biết cái gì trước mắt, tay sờ thấy cứng, nói cứng; mềm 
biết mềm; màu đen thì biết màu đen. Phải trải nghiệm. 
2) Từ bỏ hình ảnh trong ký ức, kỷ niệm, vul, buồn, gia đình, 
vợ chồng, con cái...những cái đó bỏ đi. Vì còn ký ức là nó dẫn 
đi tái sanh, vì còn tiếc, buồn phiền cái này, buôn phiền cái kia. 

3)Chú ý cái thân, thả lỏng cái thân, đau cong lưng chút, hết 
đau thắng lên, không sao hết, nhưng đừng đầu hàng. Khi các 
bạn ngồi trên bồ đoàn, cân nặng, áp lực của thân trên bồ đoàn 
vẫn vậy, vì 65 kg mai vẫn 65 kg, nhưng chúng ta cảm thấy cái 
đau ngày càng tăng. Cái đó không phải thân đau mà tâm đau, 
20 phút đã thấy đau, đã đầu hàng rồi, đầu hàng cuộc chiến ưu 
bi, phiền não. Đó là cái giá mà các bạn muốn trả phải không? 
Nếu các bạn thấy các bạn phải đầu hàng cuộc chiến này và cái 
tâm thua, cái thân muốn nghỉ, dễ dãi, mà bắt nó ngồi, cái tâm 
đau chứ không phải thân đau. 6.5 pcs /1 m2 là nó như vậy. 
Minh cảm giác thấy đau là tại mình ngồi lâu, ngồi lâu thấy đau, 
đầu hàng cảm giác đó thì cái thân thăng, mà cái thân thăng thì 
các bạn nghĩ đi, để tiếp tục sanh tử luân hồi, như vậy tu vô ích. 
Giờ các bạn có cúng trai tăng, có làm từ thiện, có lạy Phật, bố 
thí, in kinh, xây chùa, cúng dường ... mà đầu hàng cảm giác 
dục lạc, Đức Phật nói: 99.99%% chúng sanh loải người sau khi 
chết đầu thai làm súc sanh và ngạ qủy vì 99.99% đều đầu hàng 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 23 


cảm giác dục lạc, đều đầu hàng với cảm giác của thân. Nếu 
không thấy được cái khổ, thì làm sao năm đầu vặn nó được, 
phải thấy cái khổ nắm đầu vặn nó thì mới không còn khổ nữa. 
Bây giờ mới ngồi thấy đau đứng dậy làm sao thấy khổ. 

Đức Phật nói khổ có ba thừa: thị khổ, chuyên khổ, chứng khổ. 
Vậy thấy khổ là thế nào? Ngồi cho nó đau đi, đau tới lúc nào 
mình không chịu được, con ngồi đây cho tới chết nếu chưa 
thấy được cái khổ, xác tan con cũng bỏ. Phải thề như vậy mới 
giải quyết được sinh tử. Không phải chỉ cạo đầu, đắp y mà các 
bạn được giải thoát đâu. Trong kinh Pháp Cú, một vị đệ tử Phật 
có chị ruột tặng cái áo cà sa bằng lụa khi chết chưa được mặc, 
tiếc mà sanh ra làm con rận bò trên áo cà sa. Phước lớn lắm 
mới được làm đệ tử Phật nhưng vẫn phải đầu thai thành con 
rận, do khát ái cái áo. Các bạn có muốn mình biến thành con 
rận không, thích áo cà sa đi, rồi thành con rận, đừng tưởng cạo 
đầu đi tu mà giải thoát. 

Đây là cuộc chiến giữa thân và tâm. Nếu các bạn chiến thắng 
thì vượt qua hết, chấm dứt sanh tử, bất kế là tu sĩ hay cư sĩ. 
Nếu vượt qua chiến thắng thân thì chiến thăng, không vượt 
qua được thì tiếp tục tái sanh, thành con gì thì tính sau. Tăng 
thêm khả năng chịu đựng và thả lỏng toàn thân, đừng có gồng, 
nếu ngôi mà bắt thình lình cong lưng thì thắng lưng lên, Đức 
Phật nói chỉ cần thắng lưng, chân sao cũng được. Nếu ai đau 
quá thì ngồi một tiếng rồi lại đi thiền rồi lại đứng thiền, liên tục 
như vậy thì lợi lạc. Chứ đừng như đun nước nóng rồi lại nhắc 
xuống rồi lại bắc lên, lúc nào mới sôi, không bao giờ sôi, cuối 
cùng nước lạnh tanh, còn y nguyên. 

Tất cả những ưu bị, phiên não còn y nguyên. Nếu không thực 
tâm chiến đấu cuộc chiến giữa thân và tâm mà đi chùa, in kinh, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 24 


cúng dường.. .chỉ là đóng tuồng, chuyên thê từ con người bình 
thường thành con người cạo đầu, đổi tên, đổi hình dáng mà 
ruột còn y nguyên. Không kiềm chế được cảm giác dục lạc, thì 
bình mới nhưng rượu cũ, rượu tham, rượu sân, si, ưu, bị phiền 
não, khát ái còn y nguyên. 

Đây là quyết định của các bạn, các bạn có quyết tâm để giải 
quyết vấn đẻ sinh tử hay không là tùy các bạn. Khi thở ra, thở 
vào, cảm nhận toàn thân rồi thở ra thở vào, đầu gối đau biết 
đầu gôi đau, nhưng đừng chống đối nó, đầu gối đau nhận biết 
đầu gối đau, nhưng vẫn chú ý hơi thở. Kinh nghiệm của Sư và 
rất nhiều vị khác, nếu các bạn vượt qua 90 phút ngồi thì không 
còn đau nữa, mình đã làm chủ được tâm rồi, đau là đau nơi 
tâm, chứ không phải đau nơi thân, cân nặng vẫn vậy, ngày nào 
cũng vậy, ngồi lâu là thấy đau muốn bỏ đi, vì đây là cuộc chiến 
thân và tâm. 

Bát Chánh Đạo là một bản đồ, một quy trình, một tiễn trình 
nâng cấp các bạn từ một con người phàm phu, thú tánh, ham 
ăn, ham ngủ, đam mê cảm giác dục lạc thành một con người 
nhìn rõ các sự thế và không quan tâm đến phiền não nữa. Chú 
tâm vào sự Tĩnh Lặng, tất cả những gì đến nhận biết, phiền não 
có mặt, sân đến, sân có mặt; sân có mặt, sân biến mất; sân biến 
mất, nó không biến mắt lâu đâu, chỉ có một phút thôi rồi nó lại 
có mặt. Đây là một cuộc chiến liên tục; nó đánh lén chúng ta, 
nó đánh bất cứ lúc nào, vũ khí rất tinh nhuệ, vũ khí của ngũ 
uân thọ, tưởng, hành, thức; nó đánh chúng ta tơi bời nếu chúng 
ta không cảnh giác. Khi mình nhận biết, nó biến mắt, rồi lại 
quay lại. 

Chúng ta In kinh, xây chùa, cúng trai tăng, ... tất cả vất đi, 
không ăn thua gì hết nếu các bạn không hiểu được thân, tâm và 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 25 


các cảm giác dục lạc. 

Đó là lý đó tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến gặp nhà vua Lương 
Võ Đế, Lương Võ Đề nói ta xây 82 kiếng chùa, cúng dường cả 
trăm ngàn tăng ni, ¡n cả triệu cuốn kinh, ta có chút công đức 
nào không? Tổ Đạt Ma nói không có chút công đức nào hết, là 
lý do như vậy. Chạy theo hình tướng bên ngoài mà không quan 
sát nội tâm. Nội tâm có tứ đại, ngũ uân: đất, nước, gió, lửa, 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ta phải dọn dẹp sạch sẽ nó, chỉ có 
ta làm được thôi, nêu ta đầu hàng cuộc chiến thì không ai làm 
được hết. Nếu các bạn không phát nguyện lớn, cương quyết: 
bạch Phật từ bi, con cương quyết chiến thắng cái nỗi đau này, 
kiếp này thôi, con không muốn tái sanh nữa, làm đàn ông, đàn 
bà, chư thiên con đều không muốn, con chỉ muốn giải quyết 
kiếp này, chấm dứt sanh tử, tại vì còn sanh tử còn khô, làm chư 
thiên hết phước cũng rớt thành côn trùng. Phải cương quyết và 
phát nguyện lớn như vậy, thì mới tu nổi. Còn không làm được 
như vậy thì nên tìm chỗ suốt ngày tụng kinh, ăn chay, có phước 
rồi kiếp sau thành cái gì thì thành, chứ không giải quyết được 
sanh tử. 

Cuộc chiến giải quyết sanh tử là cuộc chiến giữa thân và tâm. 
Thân mạnh thì tâm đầu hàng và tiếp tục sanh tử. Tâm mạnh 
thì thân đầu hàng, tâm hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh và đi 
tới Niết Bàn. Chỉ có hai con đường, đừng phí thời giờ, ai cũng 
gần chết hết rồi, một là phát nguyện rộng lớn, chiến thăng tất 
cả những cảm giác dục lạc nơi thân. Mỗi ngày Sư ăn bằng 1⁄2 
của quý vị, cơm rau, năm nay Sư 77 tuổi, tôi 11h mới ngủ, quý 
từng thời giờ vì sợ sanh tử, giờ nào rảnh là ngồi thiền, giờ nào 
tiếp khách là tiếp khách, giờ nào giảng là giảng, xong rồi là thu 
thúc sáu căn, vào phòng ngồi thiền hoặc đọc kinh sách, không 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 26 


để tâm lăng xăng, không muốn ai làm phiền hết, nhàm chán 
cái thân, nhàm chãn cải đau, phiền não mới ly tham, đoạn diệt, 
chấm dứt sanh tử. Ngày nào cũng thế 11h đêm Sư đi ngủ, sáng 
Ih30p dậy đi một vòng sân, rồi vào kiểm tra toilet, sạch rồi thì 
thôi, chưa sạch thì chùi, không phiền hà, hoan hý. Sư dặn quý 
vị sau khi đi toilet xong thì quay lại nhìn và chùi sạch, vì mình 
phóng uề ra, thấy dơ, của mình đây, nhàm chán và chùi sạch để 
người sau đi họ hoan hỷ. 

Tám chi phần đề làm thanh tịnh hóa thân và tâm, Sư không 

dịch chánh kiến, vì có chánh kiến thì có tà kiến đối nghịch 
nhau. Cái nhìn hài hòa, cái hiểu biết hài hòa, cái lỗi sông hài 
hòa, tư duy hài hòa, lời nói hài hòa. Trong hoàn cảnh, đúng lúc 
đúng chỗ và nói như vậy. Sư kể quý vị nghe câu chuyện: Đức 
Phật đang ngồi thiền, có con thỏ núp đẳng sau.( vì Đức Phật 
có tâm từ lớn trải ra mát mẻ, các sinh sinh linh luôn muốn lại 
gần) Ngài thấy vậy đứng lên liền. Năm phút sau đám thợ săn 
chạy lại hỏi: này Ngài Cồ Đàm có thấy con thỏ chạy qua đây 
không? Ngài nói: từ lúc ta đứng đây ta không thấy con thỏ nào 
hết. Tại sao Ngài nói vậy? Ngài muốn cứu đám thợ săn khỏi 
sát sanh, Ngài muốn cứu con thỏ và Ngài đã nói thật, lời nói từ 
bi, trí tuệ, tùy hoàn cảnh để nói. Lời nói đảm bảo lợi mình, lợi 
người và được người hiền trí khen tặng. Không nói sai, không 
làm hại mình, không làm hại người, không làm khổ ai hết, nói 
đúng hoàn cảnh. 
Tám chi phần không có chánh kiến ở đây mà thấy hài hòa, 
không có chánh ngữ ở đây mà lời nói hài hòa... Tám chi phần 
đều có tính cách đối cảnh và tâm nó xử sự như thế nào đề được 
lợi lạc. Chúng ta sẽ học: cái thấy hài hòa, lời nói hài hòa, hành 
động hài hòa, lối sống hài hòa... và còn hai yếu tô rất quan 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 27 


trọng là xả không chấp thủ hài hòa và cái thấy biết rõ vô ngã. 
Bước đầu là tưởng niệm. Làm sao chúng ta có niềm tin vững 
chắc đề thực hành được? Những điều khổ đau, đau thân, ít ăn, 
ít ngủ, mệt mỏi, chúng ta phải nương tựa vào đâu. 

Bốn điều mà các bạn quán xét và nương tựa: 

Thứ nhất tin Phật: Phật là tâm thanh tịnh, tâm của chúng 
ta là tâm Phật, tâm thanh tịnh, phải moi nó ra, sao không moi 
ra được, vì đau quá nên moi không ra được, đau ở cái thân, cát 
bụi phủ đây trên thân giờ phải phủi đi và thò tay móc lên và 
dẹp đám bụi đi để thấy hột xoàn bên trong. 

Thứ hai tin Pháp: cách đề làm thanh tịnh hóa, chứ không phải 

kinh sách đâu. Phật không nói kinh. Đức Phật không nói kinh 
gì hết, tùy từng trường hợp nói và giải quyết thôi. Nhưng sau 
khi Đức Phật mất, các chư Thánh Tăng gom lại và kết tập lại 
thành 5 bộ kinh. Các Ngài quy định nếu lời Đức Phật nói dài 
quá thì gọi là Trường bộ; ngắn thì gọi là Tiểu bộ; lời nói mà 
tăng tăng lên thì gọi là kinh tăng chi bộ. Tự các Ngài gom lại 
và đặt tên. Đức Phật không hề nói kinh. Khi Đức Phật gặp 5 
anh em Ngài Kiều Trần Như, Ngài nói Tứ Diệu Đề là khổ, tập, 
diệt, đạo. Nhưng sau đó vài năm, Đức Phật gặp ông Susami 
còn trẻ, ông than với Đức Phật: con khổ quá. Đức Phật nói có 
cái khổ và có cái hết khổ. Như vậy là tứ để sang nhị đề à? Sau 
khi nghe xong ông ấy cũng chứng A La Hán. 
Rồi ông Bahiya ( phẩm Ngàn của kinh Pháp Cú): Này Bahiya nếu 
nhà ngươi muôn giải thoát hãy nghe ta mà thực hành: trong sự 
thấy chỉ có cái thấy, trong sự nghe chỉ có cái nghe, trong ấy 
không có ông, không có Bahiya nghe trong ấy, không có Bahi- 
ya thấy; tại vì nó là ngũ uân, tiễn trình thành lập tạo tên, danh 
sắc trong ấy mà không có ông trong ấy đời này, không có 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 28 


ông trong ấy đời sau thì chấm dứt sanh tử. Ông nghe lời Đức 
Phật, sau khi nghe xong ông đi từng bước, từng bước trong 
chánh niệm và chiêm nghiệm lời Đức Phật. Trong sự thấy chỉ 
có cái thấy, trong sự nghe chỉ có cái nghe, trong đó không có 
ngã và không có ngã nên không còn tái sanh nữa. 

Khoảng 15 phút sau ông đắc qủa A La Hán. Khi Đức Phật đi 
đâu đó và quay trở lại thì thấy ông chết. Đức Phật yêu cầu chư 
Tăng làm lễ hỏa thiêu ông như một vị Thánh Tăng. Chư Tăng 
bạch ông chưa cạo đầu và chưa vào tăng đoàn. Đức Phật nói 
ta đã dạy cho ông và ông đã chứng A La Hán rồi, không còn 
tái sanh nữa, các thầy làm lễ trà tỳ và đem đi thiêu như vị A La 
Hán. Chúng ta lẫy đó làm gương tu giải thoát. 

Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và cái thứ tư là tín vào chính 
mình. Tin vào mình đang trên đường thanh tịnh hóa. Mình 
đứng theo phe nào? Nếu theo phe thân thì về nhà ngủ, còn 
đứng phe tâm thì phải chấp nhận khổ, đau đớn, đúng giờ đúng 
giấc, ít ăn, ít ngủ để đưa tới giải thoát. Tất cả đều có giá. 

Sáu năm khổ hạnh trong hang và 49 ngày không ăn, ngồi dưới 
gốc cây Bồ Đề là cái giá Đức Phật phải trả để thức tỉnh và thoát 
ly khỏi sanh tử. Chúng ta có đồng ý trả cái giá đó không, hay 
tu để lây hình tướng thôi? 

Nên nhớ bài học của ông Bahiya chưa thọ giới vẫn chứng đắc, 
cho nên đừng nói tôi thọ giới là giải thoát, lầm to. Thọ giới mới 
là hứa với Phật con giữ bao nhiêu giới đó thôi. Mình giữ giới, 
mà giữ được không? Đó lại là vẫn đề khác. 

Bắt đầu từ nơi mình nhưng dựa vào Phật, Pháp, Tăng. 

Phật là gì? Phật là trong tâm quý vỊ, chứ không phải ông Phật 
bằng xi măng ngồi đằng trước, thanh tịnh nơi tâm là Phật tánh. 
Phật nói rồi Tâm của ta và Tâm của chúng sanh đều giống nhau. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 29 


Tại vì nó chất chứa tham, sân, si, phiền não thông qua mắt, tai, 
mũi, lưỡi nên ô nhiễm. Đơn giản vậy thôi, nên chúng ta tin Phật, 
Pháp, Tăng. Lúc nào cũng quán niệm, nghĩ, nhớ tới Phật là thanh 
tịnh hóa. 

Pháp là kỹ thuật thanh tịnh hóa. Không có con đường nào khác 
thân, thọ, tâm, pháp ngay thân này, thanh tịnh nó. Không có kinh 
sách nào làm cho quý vị thanh tịnh, quý vị có đọc hết tam tạng, 
kinh điển cũng không bao giờ thanh tịnh được. Cho đến lúc nào 
quý vị thực hành thấy cái khổ, chuyển khổ và chứng khổ, chính 
quý vị thanh tịnh chứ không ai giúp được, an tâm thủ ý. 

Phải nhận biết liên tục phản ứng của thân đối với cảm giác bên 
ngoài nóng, lạnh, mồ hôi chảy, ngứa ngáy, ruồi đậu, khó chịu... 
Những sự phản ứng này nên được nhận biết là hoạt động vật lý 
của thân hay là áp lực vật lý trên thân; nó đang làm áp lực trên 
thân, ta phải dùng tâm để chiến thắng; ta phải nhận biết rõ ràng, 
đây là ngứa, là đau; đăng sau ngứa đau là sân sanh, sân diệt, ta 
phải nhận biết. Sau khi ta nhận biết đủ khả năng trình độ sâu 
hơn nữa, kỹ hơn nữa, thì thấy nó là thọ lạc, thọ khổ. Mới ngồi 10 
phút mở quạt sướng quá là thọ lạc, mà ngồi lâu đau, nóng, khổ 
quá là thọ khổ. Giờ ngôi không cần quạt, COI CƠ thể nó hành hạ 
mình như thế nào, nêu tâm mình cương quyết châm dứt sanh tử, 
tôi không thèm quạt nữa, mồ hôi chảy cho nó chảy đi. Cương 
quyết như Đức Phật, ta thề ngồi dưới gốc cây này, không thấy 
được sự khổ của thế gian ta bỏ xác ở đây, ta không đứng dậy. 
Quý vị làm được như vậy thì chiến thắng thôi. Còn không nóng 
quá mới 10 phút đứng dậy bật quạt, là đầu hàng cái thân, mà 
đầu hàng cái thân thì không bao giờ giải thoát. Chỉ là tô hình tô 
tướng, chỉ có cái đầu, áo, ăn chay, in kinh... như thoa phần son 
trên mặt, xịt nước bông nước hoa, bên trong thúi ình, khi đi tắm 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 30 


thì trôi hết thôi, lại hoàn như cũ, chỉ là đóng tuồng thôi, cần thận 
chúng ta đang đóng tuông đấy, mà đóng tuông thì dính mắc, ưa 
thích thì lại càng tái sanh nữa. 

Khi sự nhận biết sâu và kỹ hơn thì chỉ thấy cảm thọ, thọ lạc, 
thọ khổ, rồi nó lại được chuyển sang dạng cảm xúc phản ứng, 
ta thấy thọ lạc thì muốn thêm nữa, chính là khát ái và những cái 
đó dẫn tới tái sanh. Cuối cùng khi thấy cảm xúc, sự chống trái 
của cảm xúc mà chúng ta không chạy theo nó thì còn một vấn 
đề chúng ta cần thanh lọc nữa đó là tư tưởng. Quan sát hơi thở 
vào, hơi thở ra, tư tưởng bắt thiện nào xảy ra trong đầu nhặt ra, 
vất bỏ. Tư tưởng bất thiện là tất cả những tư tưởng dẫn tới cảm 
giác dục lạc, ưa thích, đễ chịu. Ví dụ ngồi lâu, mở quạt lên dễ 
chịu, đó là mang lại cảm giác dục lạc, hãy bỏ đi. Nó có tiễn trình 
hết đấy, tiến trình từ nhận biết vật lý của thân đau, rồi tới cảm 
xúc khó chịu, đẳng sau đó là sân sanh, sân diệt. Cuối cùng còn 
lại những dòng tư tưởng, thân này đau, rồi sân sanh sân diệt như 
dòng suối. Sau 90 phút không còn cái gì làm phiền quý vị hết. 
Tùy quý vị, quý vị muốn tu giải thoát thì đây là cánh cửa. Mà 
nếu quý vị thấy đây không phải là pháp quý vị tu thì chọn cách 
khác, không bàn tán mất phước đi. Tu giải thoát là quyết tâm hạ 
thủ công phu. Đây là con đường Đức Phật dạy đề giải thoát khỏi 
sanh tử, ưu, bị, phiền não. Phải thấy được khổ, chuyển khô và 
chứng khổ. Vì vậy, ba thừa trong Tứ diệu đế thành 12 thừa. Cho 
nên quý vị thấy biêu tượng bánh xe trong các chùa Nam Tông 
có 12 nhánh. 

Đó là 3 thừa và tứ diệu đề thành 12 căm xe. Tu là phải thấy được 
cái khổ mới tu nồi, còn không thấy được cái khổ thì chỉ tu tướng, 
cái ruột bên trong còn y nguyên, ta tu chơi vui vậy thôi, tham 
sân sỉ còn y nguyên. Ngay bản thân Sư cũng nói rất khó, 10 năm 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3l 


chao đảo vì nó, nhiều lúc muốn bỏ cuộc, 10 năm để rồi mới 
đánh được nó, năm nay Sư 77 tuôi, chứ không phải dễ, cho nên 
Sư rất thông cảm cho quý vị. Quý vị đừng đầu hàng cái thân, 
cái thân chỉ là thùng phân di động biết đi thôi. Tại sao mình là 
người thông minh thế này mà lại đầu hàng thùng phân di động 
biết đi ư? Quý vị tỉnh táo lên, quý vị cố lên nha. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 32 


LỜI NÓI Hủi HÒA 
(TRÍ NGŨI 


Thông thường trong truyền thống kể cả Theravada lẫn Ma- 
hayana, Nam tông và Bắc tông, đều nói đến 8 chi phần để đưa 
tới giải thoát. 

Câu hỏi đầu tiên có phải là Đức Phật tạo ra 8 chánh đạo 
không? Đức Phật chỉ khám phá ra 8 con đường để đi tới thánh 
quả thôi. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, Ngài có thị hiện ra hay 
không thì đây là phương pháp của vũ trụ tuyệt đối để áp dụng 
chuyên hóa từ một người phàm phu thành con người bậc thánh. 

Tám chỉ phần chia thành 3 nhóm: 

Nhóm I1: Giới, người tu phải có giới hạnh. (Chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng). 

Nhóm 2: Định (Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). 

Nhóm 3: Tuệ (chánh kiến, chánh tư duy). 

Yếu tố thứ nhất dẫn tới khổ đau của chúng sanh là: vô minh 
và tham ái. Vì vô minh nên tham đắm những bóng mờ vì nghĩ 
có ta đây, vì vô minh nên nói ta là có thực, vì nói ta có thực cho 
nên chấp thủ ở đấy và dẫn tới khổ đau. Chỉ có tuệ giác mới có 
thê giải quyết những khổ nạn này. Có tuệ giác khi va chạm với 
các khổ nạn thì lại nhận biết một điều là đều do duyên sanh, vì 
duyên sanh nên mới khô, khổ không tự nhiên có đâu. Có duyên 
mới khô, ví dụ ăn nhiều quá, đầy bụng, khó tiêu, ngồi thiền 
không được, nhân quả rõ ràng, cho nên khổ đau bụng, ngồi 
thiền không được là do ăn nhiều. Người nhịn đói ngồi thiền rất 
khỏe. Chỉ có tuệ giác mới tiêu hủy được vô minh và tham ái, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 33 


đừng mong cầu niệm Phật mà hết vô minh và tham ái. 

Chỉ bằng sự tu tập của quý vị trong một lộ trình mà Đức Phật 
hướng dẫn, nếu quý vị cương quyết đi theo thì quý vị đạt được 
tuệ giác và chỉ có tuệ giác mới có thê phá hủy vô minh và tham 
ái thôi. Tuệ giác đó là của quý vị. Không có cầu ông Phật phá 
khổ đau giúp quý vị được. Quý vị đem khổ từ bên ngoài vào 
làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của quý vị thì tự quý vị phải thay 
đổi HÓ. Niết Bàn là mục đích cuối cùng mà vị nào tu cũng đều 
muốn, người nào cũng muốn nhập Niết Bàn không còn đau 
khổ nữa, không còn tái sanh, không còn vương vấn cái gì nữa. 
Thế thì mục đích thực hành tu tập làm sao chứng ngộ Niết 
Bàn? 

Ý nghĩa Niết Bàn là gì? 

Niết Bàn không phải là nơi mà thường thường người ta tưởng 
tượng sau khi chết rồi sẽ về đó. Có người còn nói sau khi chết 
hộ niệm cho họ về. Đó là niềm tin mù quảng, tà kiến. 

Niết Bàn là trạng thái của tâm, tâm chúng ta không còn đau 

khổ nữa thì đó là Niết Bàn, tâm chúng ta không còn lo lắng, 
không còn sợ hãi, không còn dính mắc vào điều gì nữa, đó 
chính là Niết Bàn, ngay lúc chúng ta đang sống thê nhập Niết 
Bàn này. 
Niết Bàn là trạng thái của tâm, mỗi một người đều có quyền 
quyết định cho mình được Niết Bàn hay không. Nếu mình cứ 
lăng xăng tham muốn thì không bao giờ có Niết Bàn, kế cả 
tham muốn về Niết Bàn cũng sẽ không bao giờ đạt được Niết 
Bàn. Xả hết, xả thân, xả của, xả ý thức, xả chấp thủ, thương 
ghét, buồn vui, còn nói ta đây, nhà của ta đây, tất cả đều là 
hệ lụy gây ra khổ đau. Nếu ta không dính mắc tới nó nữa, 
tâm không dính mắc tới nó nữa, có cũng được, không có cũng 
được, như vậy là Niết Bàn. Trạng thái của Niết Bàn là trạng 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 34 


thái của tâm, chứ không phải cái chỗ nào đó khi chết sẽ về. 
Đức Phật nói Niết Bàn là gì? Là nơi không thêm củi nữa, lửa tắt. 
Củi đó là tham ái, muốn nhiều, kế cả tham vào Niết Bàn cũng 
là cái muốn nữa, thì lập tức có thêm củi, là nơi đây không còn 
lửa tham, lửa sân, lửa si không còn cháy nữa, chấm dứt. 

Bát Chánh Đạo là phương thức trung đạo để giải quyết khô 
đau, đạt thánh quả, là dây xích nhân duyên, vì có cái này nên 
có cái kia. Điều quan trọng ở đây là sự thực tập miên mật, kiên 
quyết và liên tục mới giúp chúng ta thê nhập Niết Bàn, thoát ra 
khỏi những giấc mơ hiện hữu thân tôi, nhà tôi, con tôi, chồng 
tÔI... 

Trong kinh Pháp Cú có vị Sư đệ tử Đức Phật, vì mê áo cả sa 
mà quên rằng áo cà sa là vật ngoài thân, cái điều quan trọng 
là ông ấy thấy mình có thực nên ông mới thích áo cà sa, cho 
nên khi chết lập tức tái sanh thành con rận bò trong áo cà sa. 
Đức Phật xuống dặn chư Tăng đừng đụng vào y, để bảy ngày 
sau con rận chết rồi hãy cắt. Thời Đức Phật quy định, khi có vị 
nào chết thì cái áo cắt ra chia cho mọi người để người ta vá y 
áo bị rách. Tại sao con rận bảy ngày sau chết? Vì nó cứ bò và 
ngửi mùi vải, không có đồ ăn và chết. Nhưng câu chuyện đó 
sau này đưa tới một số vị, vì không thấu rõ nguyên thủy nên 
lại phiên dịch lầm lẫn: khi con người ta chết, bảy ngày sau mới 
chết. Cái chết của con rận và cái chết của ông Sư khác nhau, 
không giống nhau, không phải ông Sư chết rồi, bảy ngày sau 
mới chết thật. Điều đó là sự hiểu lầm, ông đã chuyên thể và đầu 
thai thành con rận, con rận chết không dính líu gì ông Sư hết. 
Nhưng mà từ đó người ta nói chết là sau 7 ngày mới chết nên 
cúng thất 7 ngày. Ở Trung Quốc nói 7 ngày chưa chắc đã chết 
nên nhân 7 lên cho chắc ăn là 49 ngày. Hoàn toàn là điều trái 
ngược lại với chân lý của Phật vì thiếu hiểu biết. 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 35 


Thế nào là chánh ngữ? Là nói hài hòa, so sánh ví dụ thôi, đừng 
dính mắc. Ví dụ khi nói tới sự dối trá - thành thực. Dối trá là 
đã có tâm dối trá, cái ý dối trá, lời nói là biểu hiện, do sự huân 
tập. Người tu tập luôn huân tập cái tâm trong sáng, lời nói thật. 
Sư phân tích lời nói hài hòa là thích ứng với môi trường, lý do, 
trường hợp, hài hòa với không gian với thời gian và ứng với 
mọi người liên quan. 

Câu chuyện Đức Phật ngồi thiền thấy con thỏ chạy qua, Đức 
Phật đứng dậy và nói: từ lúc ta đứng ở đây ta không thấy con 
thỏ nào cả. Câu nói không những cứu con thỏ; đám thợ săn 
không phạm tội sát sanh, không bị đọa; bảo vệ Ngài khỏi bị 
người đời chê trách là Ngài nói dối. Có ý nghĩa cả ba, đó là 
lời nói đầy tâm từ và trí tuệ (lời nói có tuệ giác), quan tâm tới 
những đối tượng xung quanh. 

Khi các bạn giữ giới nghiêm trì thì thân nghiêm trang trong giới 
hạnh, nghe tiếng khen không chạy theo, nghe tiếng chửi vẫn 
bình thường, nghe tiếng chó sủa vẫn đi bình thường, nghe mọi 
người nói có ma vẫn đi thong dong, không quan tâm những lời 
đàm tiếu của thiên hạ, thân lúc nào cũng được thả lỏng, khinh 
an. 


Trong đời sống thiền tuệ không phải chỉ ngồi thiền mà còn 
hành xử trong 24 giờ đồng hồ luôn chú tâm, cái gì đang xảy ra. 
Luôn luôn quán chiếu trong nội tâm cái gì đang xảy ra, khi va 
chạm với cảnh trần, mắt nhìn thì có cảm giác, đó là cảm giác 
gì, chúng ta phải nhận biết, luôn luôn chú ý đến những điều 
đó. Khi các bạn chú tâm đến cái tâm của mình mà không quán 
sát cảnh giỚI bên TigÐải, thì tất cả những gì va chạm trong cuộc 
sông, đời sống hằng ngày ăn, uống, ngủ, nghỉ đều nảy sinh ra 
những hiện tượng trong tâm, quan sát kỹ không đặt tên cho hiện 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 36 


tượng đó, không phải đây là trái ớt, đây là trái chanh, mà chỉ 
thây sự hiện diện và mât đi là quán pháp trên pháp. 


Vì các bạn luôn luôn quán chiếu thấy rằng các pháp đều sanh 
và diệt, khi biết rằng đều sanh và diệt cho nên thấy vô thường, 
vì thế không dính mắc vào cảm xúc trong tâm của mình và 
không dính mắc, nên đặt cái này sanh, cái này diệt, chứ không 
đặt tên đây là trái ớt, đây là củ cà rốt rồi sanh ra thương hay 
ghét, danh sắc không xuất hiện trong tâm nữa.Danh sắc đặt tên 
trái ớt, củ cà rốt hay là bánh mì tất cả đó là danh sắc do ngũ 
uấn đánh lừa từ bao nhiêu kiếp mà mình đặt tên, do mình đặt 
tên mới có danh sắc, vì có danh sắc mới có thương hay ghét. 
Khi các bạn không làm chủ được sự nhận biết danh sắc, mà các 
bạn chỉ chú ý tới đây là tên, như vậy nên khởi lên ưa thích, ưa 
thích mà mình không biết nó đều vô thường 

nên chuyển sang tham ái, có xúc, có thọ thì có ái, có ái thì 
muốn giữ lại, vì muốn nắm giữ cho nên sanh tử, ưu bi, khổ não. 


Không phải Thượng Đế hay Đức Phật tạo ra cảnh giới rồi 
nhét các bạn vào đó, không có, cảnh giới do tâm biến hiện và 
chúng ta thích rồi chúng ta vào đó. Ví dụ hằng ngày chúng ta 
ăn một cách vô thức, không phân biệt cảm giác mà chạy theo 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, ăn mà không biết ngon dở, 
không biết tâm tham sanh ra, tâm sân sanh ra. Ăn ngon mà 
muốn ăn nữa thì tâm tham sanh ra, ăn dở chán là tâm sân sanh 
ra. Những điều chán hay thích đều xảy ra trong hành trì thiển. 
Ví dụ ngồi thiên đến 90 phút vượt qua cái đau, đạt cảnh giới 
khinh an, ở vào cảnh giới khinh an các bạn không muốn ra, 
muốn ngồi lâu hơn. Mà khao khát muốn ngồi lâu hơn nữa là 
tham đấy, là cảnh giới của tham, không phải thiền mà không 
nhận biết đâu, tâm tham đang phát sanh, muốn ngồi lâu hơn, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 37 


có nhiều vị ngồi 90 phút rồi thích quá ngồi đến 3 tiếng, 4 tiếng, 
điều đó không tốt đâu, tâm tham đang phát sinh. 

Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn kiểm soát được, chúng ta nhận 
biết rất rõ, tôi ngồi tâm tham đang phát sanh, cảm giác hoan hỷ 
đang sanh nhưng tôi không đắm chìm vào cảm giác an lạc, cái 
đó tuệ mới phát sinh; cho tới khi nào các bạn ngồi thiền thấy 
được cảm giác nhưng vẫn có tuệ giác nhận biết thì tuệ giác mới 
phát sinh. Ngay cả khi các bạn ưa thích ngồi thiền mà thấy nó 
được an vui quá, tâm mà muốn ngồi thiền nữa là tâm tham đấy, 
nhưng chúng ta biết rằng cảm giác khinh an, cái gì đang xảy ra 
trong tâm, nhận biết thì khinh an sẽ biến mắt. 

Sơ thiền làm cho cảm giác khinh an, khoan khoái lắm, nhưng 
rời được cảm giác khinh an, buông xuống, bỏ sơ thiền mới vào 
định được, đó là nhị thiền. Bỏ cảm giác đó đi mới lên được, còn 
thấy nó ưa thích, còn tham đắm thì không lên nhị thiền được vì 
cảm giác đó thích lắm, rất quý cho nên ở sơ thiền hoài, không 
vào được nhị thiên. 

Khi tâm của chúng ta được huân tu kỹ, phải dăn vặt nó giống 
như người muốn làm thanh kiếm họ lấy thỏi sắt nung rồi lây búa 
đập, rồi thả vào nước lạnh, rồi lại nung vào lửa và đập, cứ liên 
tục như vậy cho đến khi thành thanh kiếm mới thôi. Cho nên 
khi chúng ta muốn đạt được mục đích vào Niết Bàn, thì chúng 
ta phải qua nhiều tiến trình huân tu cái tâm, chấp nhận sự đau 
khổ nơi thân nơi tâm để rồi cuối cùng không dính mắc vào nơi 
thân nơi tâm nữa thì chúng ta mới đạt mục đích Niết Bản. Tắt 
cả đều có cái _piá của nó, chứ không phải cứ lạy Phật 108 cái, 
cầu nguyện rồi vào Niết Bàn, cái đó không bao giờ có đâu. Có 
nhiều bạn tụng bao nhiêu là bộ kinh rôi lạy Phật 108 cái rồi cầu: 
Phật ơi cho con vào Niết Bàn, rồi cứ trơ trơ ra đó, phiền não còn 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3S 


ý nguyên, tham, sân, s1, còn y nguyên. 

Tại vì Niết Bàn không phải đi cầu Phật. Niết Bàn là cái tâm 
trong sáng, chúng ta phải xả bỏ hết mới có Niết Bàn nơi trong 
tâm ta mà thôi. 

Thiền đòi hỏi kỹ năng thiện xảo, biết chọn lọc những tư 
tưởng nảo đang xảy ra, thì tâm mới an được, khi tâm an, thân 
an thì hành vi cũng thay đối, thì các bạn sẽ thay đổi lỗi sống từ 
ý, khẩu, thân. Khi các bạn đã có được tư cách thanh cao rồi thì 
hành vi đi đứng nằm ngồi đều thay đổi, làm một con người cao 
thượng thì tương ưng với đó là lời nói của bậc thiện trí, không 
có nói lung tung và đưa đến phát triển tuệ giác. Khi các bạn 
tu tập tư cách của mình mà hằng ngày đều thăng hoa từ phàm 
phu lên bậc thiện tri thức thì sự đối kháng giữa thân và tâm đều 
bị tiêu diệt, tại vì các bạn sẽ nhận thức được nó, chăng qua là 
sự đòi hỏi, tham ái dục lạc, các bạn sẽ dẹp nó, không thích ăn, 
không thích ngủ, không lang thang, không phóng túng và hoàn 
toàn kiểm soát được cái ăn, cái ngủ. 

Khi các bạn tu tập, tư cách của mình thay đổi vì nhân sinh 
quan của mình thay đổi, thân và tâm được hài hòa: đi, đứng, 
năm, ngồi, ăn, uống, ngủ nghỉ, đói cũng không khó chịu, nóng 
cũng không khó chịu mà tự hài hòa, nhẹ nhàng, không quan 
tâm nữa. Vì tư cách thay đổi thì thay đổi tầm nhìn, mình phát 
triển được tuệ giác, mình từ từ thoát được ra khỏi ưu, bi, phiền 
não. Có tuệ giác nhận biết các pháp đều sanh và các pháp đều 
diệt, không có một cái gì tồn tại cho nên ta không dính mắc 
vào nó, ta không đau khổ. Khi chúng ta đã thay đổi tư cách, lối 
sông, thay đôi lời nói để hài hòa thân và tâm thì chúng ta đang 
chuyển hóa từ năng lượng thô thành năng lượng sạch. Nếu 
chúng ta có năng lượng thô, năng lượng đen, ai nói gì là phang 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 39 


lại liền, xúc cảm là nói liền, nói một cách vô thức mà không 
sợ nhân quả. Nhưng khi chúng ta đã chuyên hóa thành con 
người thiện trí hơn là phàm phu, chúng ta không nói như súc 
sanh nữa, con chó gặp là nó sủa, nhưng chúng ta nói năng tùy 
hoàn cảnh, đúng lúc đúng thời điểm, thì phát sanh năng lượng 
sạch, đưa tới sự thanh tịnh. Giá trỊ của con người, chúng ta 
cần có tâm tích cực, không có tiêu cực, quyết tâm thay đổi lời 
nói của chúng ta, thay vì lời nói của phàm phu, súc sanh thì 
chuyền sang lời nói của bậc thiện trí, lời nói hài hòa. Nhưng để 
thay đổi được lời nói thì phải điều khiển được cái tâm, vì cái 
tâm thiện trí thì lời nói thiện trí, tâm thô thì nói ra lời nói thô. 
Muốn cho tâm chuyên hóa từ thấp lên cao, bắt thiện lên thiện 
thì chúng ta phải thay đổi môi trường sống. Trong bài kinh 
Điềm Lành Hạnh Phúc: tránh xa kẻ ngu si, thân cận TƯỜI hiền 
trí. Muốn thay đôi tâm, phải thay đổi môi trường sống. Nếu ở 
nhà luôn tranh cãi, mỗi người một ý về ăn uống, vào chùa đến 
giờ ăn, đến giờ thiên, đến giờ sinh hoạt, sau 10 ngày không lệ 
thuộc vào ăn uống nữa. Ở nhà thức đến 2 giờ sáng, ngủ đến 
8 giờ sáng mới dậy; ở chùa 10 giờ đêm ngủ, sáng 3 giờ dậy. 
Ở nhà thích cái này, cái kia; vào chùa không ăn những thứ đó 
nữa. Mình phải làm chủ cái ý. Không ngủ trễ là không ngủ trễ, 
dậy sớm là dậy sớm. Sợ sanh tử nên lo tu, không ngủ trưa, rất 
quý thời g1ờ nên lo hành thiền, không ngồi nghĩ vớ vẫn, chỉ cần 
5 phút nghĩ vớ vẫn, mất hết công lao mình tu tập cả ngày. Một 
là ngủ, hai là hành thiền, ba là đọc kinh sách. Điều cuối cùng 
là tin sâu vào nhân quả, không tin sâu nhân quả không được. 
Phải chuyền hóa cái tâm thì lời nói mới thay đổi, ghê sợ tội lỗi 
thì mới thay đổi được lời nói. Muốn chuyền hóa thói quen thì 
phải thay đôi môi trường, không thê nào làm khác được. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 40 


Hồi xưa ăn vội vã thì ø1ờ ăn chậm, ăn trong chánh niệm, nhận 
biết. Nhưng khi thuần thục rồi thì cứ ăn tự nhiên. Khi tâm đang 
phân tích miếng chả ngon hơn củ cà rốt là nhận biết tâm cà 
chớn đang nhảy lên, khi nhận biết được thì phát sinh tuệ phân 
biệt, vì có tuệ phân biệt cho nên phân biệt được đây là thiện, 
đây là bất thiện thì mới tránh xa được. Cho nên trong đời sống 
hằng ngày, ngay cả miếng ăn đều phải cân trọng. Tin sâu vào 
nhân quả, thay đổi lối sống, sống cảnh giác thì sẽ có chánh 
niệm. Ăn không nhất thiết nhanh hay chậm mà biết rất rõ và 
nhận biết tâm mình đang thích cái gì, tâm thích cũng sanh diệt, 
thấy mít tố nữ thơm ngon, lẫy ăn liền, nhanh quá vô tình nuốt 
luôn cả hạt, mắc nghẹn, khó chịu, tâm sân sanh, cứ tham sanh, 
tham diệt, sân sanh, sân diệt, liên tục như vậy thì phát triển tuệ 
vô thường. Tuệ vô thường là tối cần thiết của người tu, mà có 
tuệ vô thường lâu ngày góp lại thì nhàm chán tất cả, yếm ly, 
độc cư. Hễ có tuệ vô thường thì có tuệ vô ngã, nó đi liền, mà có 
cả hai thì chứng Tư Đà Hàm, phá hoài nghi, hôn trầm, trạo cử. 
Có ba cái mà quý vị phải thay đổi. 

1)Đề lời nói ác thành lời nói thiện thì các bạn phải chuyển 
hóa cái tâm, lúc nào cũng cần thận, cân thận, lời nói này có hại 
cho ai không, lời nói này có phải lúc đang sân hận không, luôn 
quan sát cái tâm, thì sẽ có lời nói hài hòa. 

2)Thay đổi môi trường sống 
Luôn luôn thân cận người hiền trí, nêu bạn mình lăng xăng quá 
thì né tránh, chứ không lâu ngày mình cũng lăng xăng như con 
lật đật, chỗ nào đông quá thì tìm chỗ vắng ngồi hành trì, để đạt 
được hiệu quả. 

3)Thay đổi thói quen. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 4l 


Trước đến giờ đi toilet xong là ra luôn, giờ đi xong quay lại 
nhìn và chùi sạch, lại thấy hôm qua mình ăn đồ ngon giờ ra 
toàn phân, hôi thối thế này, nhàm chán và không khát ái cái ăn 
nhiều nữa. Trước đến giờ nói nhiều thì giờ nói ít lại, trước đến 
ø1ờ quay ra ngoài thì giờ quay vảo trong, quan sát xem tâm gì 
đang sanh, tâm gì đang diệt... 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 42 


LỐI SỐNG Hải HÒA 
[CHñNH MộNG| 


Một trong những cái thuộc nhóm giới là phát triển lối sống 
hài hòa, sống trong giới luật mà vẫn được an vui. 

Đức Phật chia ra 4 nhóm cho cư sĩ. 

1. Nỗ lực thiện xảo. 

2. Bảo vệ gia đình và tải sản. 

3.Có những bạn hữu, thiện hữu. 

4. Giữ quân bình trong đời sông giữa thân và tâm. 
Bốn điều này muốn được thực hiện cần 4 yếu tố: 
+ Niềm tin. 

+ Đạo đức hoặc giới luật. 

+ Rộng lượng, bồ thí. 

+ Trí tuệ. 

Sự nỗ lực tinh tấn giúp cho cư sĩ thành công về địa vị, có tài 
sản. 

Sự nỗ lực tinh tấn giúp cho người xuất gia luôn đi tới, bất 
chấp khổ hạnh, mình phải chấp nhận, mình phải đi đầu, đi tới, 
nỗ lực vượt qua khổ hạnh cả thân và tâm. 

Người cư sĩ thì cần có phương thức để bảo vệ tài sản, tiền 
bạc, nhà cửa. Thế thì người tu sĩ bảo vệ gì đây? Chúng ta phải 
bảo vệ tâm chúng ta không bị ô nhiễm, chúng ta phải bảo vệ cái 
thức, đừng để cho thức bị sự xâm nhập của 6 trần: sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp, thông qua mắt, tai, mũi.... Chỉ bảo vệ cái 
đó thôi, không có tài sản gì để bảo vệ hết. 

Đối với cư sĩ hay tu sĩ thì cũng giống nhau trong mỗi quan 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 43 


hệ bạn bè: luôn giữ mối quan hệ với người thiện trí, đạo đức, 
giới hạnh. 

Khi các bạn đã xuất gia thì các bạn sẽ sống hài hòa như thế nảo 
đây? Người cư sĩ thì họ sống hài hòa với cảm giác dục lạc, với 
nhu cầu đời sống hăng ngày. Nhưng mà tu sĩ thì sống hài hòa 
là như thế này đây: 

1.Có niềm tin tuyệt đối vào sự giác ngộ của Phật. 

2. Luôn giữ giới hạnh nghiêm túc, giới luật không giết hại, 
sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không 
rượi chè say sưa, tất cả đều phải giữ giới nghiêm túc. Dẫu có 
mặt người khác hay không thì mình vẫn luôn giữ giới để có lợi 
ích cho mình. 

Đối với cư sĩ là bố thí, đem tài vật của mình đi cho, chia sẻ cho 
những đối tượng khác rộng rãi mà không ích kỷ. 

Đối với tu sĩ sự rộng lượng ở đây là không dính mắc với bất 
cứ pháp gì, không dính mắc với môi quan hệ gì hay không dính 
mắc với lý thuyết gì, không dính mắc. Đừng nghĩ rằng tôi đã 
thực tập trong một giáo pháp khác an lạc hơn giáo pháp này, 
điều đó là sai lầm lớn, chỗ phân biệt là dính mắc vào cái ngã. 
Người đã xuất gia thì không dính mắc, kê cả giáo pháp. 

Trong kinh Trung Bộ: Bà la môn lại hỏi Đức Phật tóm tắt 
giáo lý của ngài lại cho mọi người dễ hiểu thì Đức Phật nói: 
Chớ dính mắc một điều gì. Chìa khóa là: “CHỚ CÓ DÍNH 
MÁC BẬẮT CỨ ĐIÊU GÌ? 

Đối với cư sĩ thì trí tuệ là thiện xảo trong nghề nghiệp và làm 
sao cuộc sông phong phú hơn. Nhưng đối với một người xuất 
gia thì cái sự thành tựu về trí tuệ, luôn luôn nhận rõ các sự sanh 
diệt của các pháp, cái gì sanh, cái gì diệt phải luôn thấy rõ. Và 
thấy rất rõ sự khổ đau của chúng ta cũng đều do duyên sanh, 
mà Đức Phật dạy hễ pháp nào do duyên sanh thì duyên diệt là 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 44 


pháp diệt. Cho nên sự khổ đau đều do duyên sanh, chứ không 
phải tự nó có hay trên trời rơi xuống. Chúng ta hiểu duyên nào 
tạo ra sự đau khổ, chúng ta chấm dứt duyên đó thì đau khổ 
không còn. 

Thay đổi lối sống hằng ngày để chúng ta chuyên hóa tư cách 
của chúng ta.Thay đổi lỗi sống như thế nào đây? Nếu muốn 
thay đối lối sống để chuyền hóa bản ngã thì trước hết điều quan 
trọng là phải thành thực với chính mình, mình phải biết mình 
đúng, mình sai và mình phải công nhận điều đó, luôn luôn 
thành thật. 

Vào thời Đức Thế Tôn có một vị nữ tu, trước khi gia nhập 
tăng đoàn là gái lầu xanh, khi gia nhập tăng đoàn, Đức Phật 
dạy: Một phương pháp luôn sống thành thật, nghĩ thật, nói thật 
với bản thân và mọi người và bà đạt thành tựu quả A La Hán. 
Nhà vua hỏi cô này hồi xưa làm kỷ nữ, xấu xa, tôi tệ, làm sao 
chứng A La Hán được. VỊ A La Hán nói với nhà vua: Kê từ khi 
ta gia nhập tăng đoàn của Đức Phật, ta luôn nghĩ, nói và hành 
động thành thật, không hề có gì giấu giếm, không một mảy 
may, không một chút gì sai về sự thành thật này, nếu quả thực 
đúng như vậy thì xin cái cây bờ sông bên này dời qua bờ sông 
bên kia. Và quả thực cây đi chuyển qua, quả thật cây dời qua. 
Chư Thiên dời chứ không ai đời hết. Tại vì bà nói thật, từ lúc 
bà gia nhập tăng đoàn, hoàn toàn thành thực từ ý thành thật, lời 
nói thành thật và hành động thành thật, không giấu giếm điều 
gì cho dù trong tâm, rất thanh tịnh. Như vậy cần phải: 

1. Thành thật. 
2. Tôn trọng. 
3. Phát triển tâm từ. 
4. Bi mẫn. 
5. Không ích kỷ. 
Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 45 


6. Có bạn hữu tốt. 

7. Yêu thương chúng sanh như quyền thuộc của mình. 

§. Chập nhận cuộc sóng hiện tại, như vậy là như vậy vì do 
nghiệp và phước báu, có thay đổi chút rồi cũng vậy. 
Và hai điều quan trọng cuôi cùng: 

9. Chuyền nghiệp. 
Chấm dứt nghiệp bắt thiện không làm nữa và nghiệp thiện luôn 
luôn tăng trưởng. 

10. Nhất tâm thiền quán, chú ý một điểm, chú tâm vào đề 
mục. 
Ví dụ mình chọn hơi thở thì luôn chú tâm vào hơi thở, hoặc 
đề mục thọ thì luôn chú tâm vào đề mục ngứa ngáy, khó chịu, 
không phải ở chỗ khó chịu mà nhận thấy tâm sân sanh, tâm sân 
diệt, như vậy mới là một niệm. 

Đi từ đây đến nhà bếp thì chỉ chú tâm bước chân mình đi, 
đừng nhìn ngang, nhìn dọc. Trong lúc ngôi thiền chỉ biết chú 
tâm vào hơi thở. Lúc đi kinh hành chỉ biết ba đến bốn thước 
đẳng trước, không quan tâm những việc xung quanh, ai làm gì 
kệ, chỉ chú tâm một việc là tu tập để giải thoát thôi. Nhất tâm, 
chỉ một điểm thôi, không lăng xăng. Ngồi thiền đau quá bỏ đi 
uống café, nói chuyện. Điều đó không ích lợi gì hết, điều đó 
là ba, bốn tâm xóa bỏ hết công lao tu tập. Tại vì các cử động 
của chúng ta dơ tay, dơ chân, nhìn ngang, nhìn dọc, cầm ly lên 
uống tất cả đều là Ngã hết. 


Nếu muốn chấm dứt Ngã để không còn tái sanh nữa, chú tâm 
vào một việc, ngồi thiền là chỉ biết ngồi thiền, ai đi kinh hành, 
ai chạy tới chạy lui không quan tâm. 

Khi Đức Phật ngồi thiền, sét đánh chết con trâu kế bên, người 
ta lại hỏi: Ngài Cồ Đàm có thấy con trâu bị sét đánh chết không, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 46 


ta không biết, ta chỉ biết ngồi thiền. Chúng ta không quan tâm 
tới sanh tử của chúng ta mà đi quan tâm người này thế này, 
người kia thế kia, người này ăn kiêu này, người kia đi kiểu kia, 
toàn là rác, rác bên ngoài đưa vào trong tâm. Khi chúng ta thực 
hiện thiền quán chỉ chú tâm một điểm thôi, nếu là hơi thở thì 
là hơi thở; nếu thọ lạc thọ khổ thì chú ý sanh, diệt; lúc ăn biết 
mình đang ăn và quan sát tâm tham, sân, s1 sanh, diệt. Lo quan 
tâm người này ăn nhanh, ăn chậm là hỏng hết. Nếu mình cảm 
thấy mình ăn không kịp thì ăn ít đi, ai bắt mình ăn nhiều đâu, 
nếu mình sợ đói để mình ăn ít thì đâm ra mình lại tham và mong 
tiếp tục tái sanh. Các bạn đã ăn mấy chục năm rồi, bây giờ đi tu 
có 10 ngày cái ăn không quan trọng. Ở đây nhiêu người hành 
giả nhịn ã ăn 10 ngày không sao hết. Người ta vẫn sống, mình đã 
ăn mấy chục năm rồi, đừng quan tâm mình ăn gÌ, người ta ăn gì 
lại làm cho tâm mình lăng xăng. Nếu mình thấy mình ăn chậm 
thì ăn một nửa thôi, người ta hết mình cũng hết, lỗi tại mình 
thì mình ăn ít đi. Nếu mình sợ ăn ít lại đói thì lại đầu hàng cái 
thân, chúng ta lại đầu hàng tham đắm và cảm giác dẫn tới cái 
sân, dẫn tới sầu bi, khổ não. Tiến trình một người cư sĩ đi đến 
đời sống phạm hạnh là không nợ và không lỗi, có nợ khô lắm, 
có lỗi bị ray rứt. Hạnh phúc không nợ nần và hạnh phúc không 
bị khiên trách, hoàn toàn trong sạch là hai điều dẫn tới đời sống 
phạm hạnh trong chùa hay trong thiền viện. 


Cái thứ nhất luôn luôn chánh niệm về cái thân, biết rằng cái 
thân sinh ra luôn có nhiều vấn đề, nó luôn yêu cầu đủ mọi thứ, 
yêu cầu luôn luôn tăng. Cố găng thiểu dục, tri túc, biết đủ, vừa 
phải để cho cái thân tồn tại nhưng không đắm chìm trong các 
cảm giác dục lạc do thân tạo ra. Khi chúng ta ăn để sống thì 
ăn ít, còn phục vụ cảm giác thì ăn rất nhiều, món nào ngon nó 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 47 


ăn nhiều lắm, cho nên chúng ta cần tỉnh giác cái thân. Lúc nảo 
cũng nói Tôi, cái này của tôi, ý kiễn của tôi, cảm thọ của tôi, kế 
cả tôi đang ngồi thiền, hay tôi đang thở ngon lành, đó là cái tôi 
đó. Chỉ quan sát và thấy hơi thở vào ra, cái phối phông lên thì 
phải hút hơi thở vào, có vậy thôi chứ không có cái tôi nào hết. 
Tránh làm tốn hại cho bản thân và cho người khác. Làm sao 
chúng ta hại bản thân đây? Rất đơn giản, khi mình nổi ¡ giận một 
giây làm chết 3 triệu tế bào não, tự mình sát sanh tế bảo não 
mình rồi, cho nên người tu bỏ bớt tham, bớt sân, bớt sĩ đi, tất 
cả ngủ ngầm đó, không đơn giản đâu. Ngay cả ngồi thiền thấy 
khó chịu quá muôn ngôi lâu thì cứ ngồi lâu, chứ đừng ngồi lâu 
để giải quyết những cái khác, bỏ cái này thì lại đính cái kia. 


Tăng trưởng lối sông hài hòa, chánh niệm nơi thân, không 
tham ái nơi bản ngã, tránh làm hại ta và người khác, trưởng 
dưỡng tâm trong sạch. 

Phật dạy nỗ lực chớ lầm lẫn với khát ái, nỗ lực cố gắng để 
làm thiện, khát ái để thành tựu. Ngay cả ngồi thiền cố gắng để 
thành tựu tức là tham, dính mắc đấy, khác biệt với nỗ lực giải 
thoát không dính mắc. Nhân thiện thì quả thiện thôi, cứ sống 
tự nhiên, nỗ lực là tinh tân, tinh tắn mỗi ngày. Ví dụ hôm nay 
ngồi được 2 tiếng, mai ngồi 2,5 “tiếng, nhưng mà không khởi 
tâm tham đắm, tôi ngồi được rồi sướng quá và mai tôi ngồi 
tiếp. Giữa sự nỗ lực vượt qua khó khăn và sự tham đắm trong 
cảm giác khinh an dẫn tới kết quả sai vì có dính mắc. 

Hằng ngày chúng ta mở mắt nhưng mà chúng ta mở mắt 
chiêm bao, tôi muôn làm cái này, tôi làm cái kia. Cư sĩ muốn 
hạnh phúc, muốn có tiền, muôn được mọi người tôn trọng, 
toàn là chiêm bao, mở mắt mà chiêm bao. 

Tu sĩ thì con ráng ngồi thiền để sau này bớt đau khô để chứng 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4S 


A La Hán là giấc mơ, nó có sẵn khát ái trong thân, tu thì cứ tu 
thôi, nó chứng nó sẽ chứng thôi. Chứ còn mong mỏi đề đạt tới 
chỗ đó là tiến trình khởi tâm tham ái, mở mắt giữa ban ngày mà 
mơ. Lỗi sông hài hòa, kiểu mẫu, sự cân đối giữa thân và tâm, 
tâm khinh an, thân thong dong, thì đó mới là lỗi sống hài hòa, 
đừng tạo nên nghiệp gì. Tránh tăng gia nghiệp đã có, hoặc tạo 
nên nghiệp mới, kế cả nghiệp thiện nghiệp ác, tránh đi. Nghiệp 
thiện cũng dẫn chúng ta sanh tử, vì sẽ quay lại để thọ hưởng 
nghiệp tốt đó. 
Chánh mạng: vậy nuôi thân thế nào đây, sống thế nào để 
được hài hòa? Đây là câu chuyện của một tu sĩ ngoại đạo tên 
Suchimiki và Tôn giả Xá Lợi Phát. 
-Này Sa môn, có phải ông ăn cúi mặt xuống? 
-Tôi ăn không cúi mặt xuống. 
-Vậy Sa môn có phải ông ăn ngâng mặt lên? 
-Tôi ăn không ngắng mặt lên. 
- Vậy Sa môn có phải ông ăn hướng về 4 phương chính? 
-Tôi ăn không hướng về 4 phương chính. 
-Vậy này Sa môn ông ăn hướng về 4 phương phụ? 
-Tôi ăn không hướng về 4 phương phụ. 

Bốn phương chính là: đông, bắc, tây, nam. 

Phương phụ là: đông bắc, tây bắc, tây nam, đông nam... 
- Vậy Sa môn ông ăn thế nào? 


Trong lúc ăn, tiến trình ăn, suy tư như thế nảo trong cái ăn. Dĩ 
nhiên ăn là nhai rồi. Nhưng mà lối sống và lối ăn như thế nào 
mà thành tựu. Những vị bà la môn sống bằng những nghề tà 
như: xem phong thủy, địa lý, đất đai chỗ nào hợp, xây nhà chỗ 
nảo hợp, chôn cất chỗ nào hợp, đại khái là nhìn xuống dưới; 
những người như vậy, Ngài Xá Lợi Phất nói ăn mà cúi mặt 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 49 


xuống, ăn đây có nghĩa là sinh sống "băng nghề đây. Không 
quan tâm quý vị là cư sĩ hay là tu sĩ, hễ quý vị sống bằng nghề 
chuyên môn coi phong thủy và coi mồ mả.. . thì Ngài nói ăn 
mà cúi mặt xuống. Khi mà các vị Bà La Môn sống bằng nghề 
không chơn chánh, sống bằng thiên văn, địa lý thì Ngài nói ăn 
mà ngâng mặt lên. Bà La Môn sống bằng nghề môi giới, mua 
bán bằng tin tức, thì ăn hướng 4 hướng chính, lẫy thông tin 
bên đông đưa sang tây... Và những vị Bà La Môn sống bằng 
nghề bói toán, xem bói, xem giải hạn thì nhóm người đó ăn mà 
hướng về phương phụ. 

Ngài Xá Lợi Phất ở trong kinh Tương Ưng Bộ nói rất rõ, 
Ngài không sống bằng nghề tà mạng: trung gian, bói toán... 
Ngài đi khất thực, món ăn đó là hợp pháp và sử dụng các món 
ăn đó. 

Người xuất gia lúc nào cũng nghĩ nhớ tới, lúc nào cũng sống 
băng nghề ăn xin, không xin cái gì hết mà chỉ xin thức ăn thôi. 
Và vì chỉ xin thức ăn thôi nên nhận biết rất rõ cái Ngã không 
có gì quan trọng, kẻ đi ăn xin mà chỉ xin thức ăn thôi thì cái 
Ngã sớm muộn cũng được phá tan. Tại sao chư Tăng phải đi 
khất thực là như vậy, pháp tu đi khất thực là bào mòn bản ngã, 
tiêu diệt Ngã từ từ. Nếu người ta có mắng chửi thì cũng vui vẻ, 
người ta có hành hạ thì cũng hoan hỷ thôi, tại vì mình là người 
thấp nhất trong xã hội. Đi xin mà xin ăn thôi thì có gì cao quý, 
mà không có gì cao quý thì Ngã tiêu, từ từ bảo mòn, phá được 
Ngã là điều kiện quan trọng để chứng quả Tư Đà Hoàn, phá 
được thân kiến. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói các chư Tăng, 
chư Ni đã xuất gia theo giáo pháp của Ngài, phải thực hiện 
pháp đi khất thực, không thể bỏ được. Tại vì đó là pháp mà 
giúp ta phá được Ngã, ta muốn giải thoát thì đó là pháp tu cao 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 50 


thượng của các vị xuất gia chứ không phải xin ăn bình thường. 
Phải đi khất thực, phải xin thức ăn thôi. Bắt cứ là thức ăn của 
người thương, người ghét, kẻ thù đưa thức ăn đến vẫn phải 
nhận, đề tâm mình không còn chống trái, chứ không phải là kẻ 
thù thì ta không ăn không nhận như vậy là không được, đó là 
còn cái Ngã. Kẻ thù cũng như người quen, mình chỉ việc mở 
bình bát và cũng không cần biết đó là ai nữa, phải tu như vậy 
mới phá được Ngã. Sư đến xứ nào cũng đi khất thực. Khất thực 
là một pháp tu thù thắng. 


Đoạn trừ tà mạng: Này các Tỳ Kheo, ở đây vị thánh đệ tử 
đoạn trừ tà mạng, nuôi sống chánh mạng. Vị Tỳ Kheo chỉ đi 
khất thực thôi, ôm bình bát đi người ta cho thì ăn, không cho 
thì thôi. Không làm bất cứ cái gì để người ta cho ăn, không 
cúng tụng, cúng lễ, xem bói, giải oan, giải vong để người ta 
cho ăn. Chỉ tuyệt đối đi khất thực đề phá bản ngã dẫn tới giải 
thoát rốt ráo. 


Nói tới chánh trí trong Bát Chánh Đạo thì trong Tương 
Ưng Bộ, Đức Phật nói rất rõ con đường Đức Phật đi. Khi các 
bạn muốn ra khỏi sanh tử thì phải biết sanh tử là gì? Và trong 
sanh tử có khổ: sanh, già, bệnh, chết, ai cũng giống nhau, đó 
là nghiệp chung. Thấy được khô trong đó, thấy nguyên nhân 
của khổ thì mới có chánh trí, biết rất rõ mới thực hiện theo Bát 
Chánh Đạo được. Khi ngồi thiền chỉ có một tâm niệm, quán cái 
chết. Trong 10 cái nệm, Đức Phật dạy: nệm Phật, nệm Pháp, 
niệm Tăng... và cuối cùng là niệm Chết và cái niệm chết là 
mạnh nhất, vì nó chuyên đôi tâm tư, cách hành xử của chúng 
ta từ cái ăn cái ngủ. Khi chúng ta niệm nhớ cái chết thì cái ăn, 
ngủ không làm chủ được chúng ta, chúng ta làm chủ nó. Ngay 
cả khao khát, khát ái, muôn cái này muôn cái kia cũng không 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 51 


làm ảnh hưởng, không nảy sinh được. Chết, chết, chết... đã 
chết thì xác sình lên, nó thúi, đốt còn một nắm tro còn øì nữa 
mà tham, còn gì nữa mà sân. Từ từ cũng loại trừ được, niệm 
chết là một đề mục rất mạnh đối với người nào muốn liễu đoạn 
sinh tử. 


Thế nảo là chánh mạng? Chánh mạng không phải là ăn nhìn 
ngang, không ngắng đầu lên, không cúi mặt xuống.... Đó là 
kinh sách nói. 


Đức Phật dạy: Là vị Thánh đệ tử nơi khổ tư duy khô, nơi tập 
tư duy tập, nơi diệt tư duy diệt, nơi đạo tư duy đạo. Từ bỏ lôi 
sông tả mạng với các ác hạnh nơi thân ngữ. Với sức mạnh quyết 
trạch vô lậu, viễn ly, tịnh chỉ, viễn ly một cách hoàn toàn, tịch 
tịnh lập nghi, không tạo tác, không sai phạm, không phá giới, 
không trái, không vượt, trụ nơi không trái không vượt. Sống 
đúng là sông như thế này: là thấy rất rõ khổ, quán sát cái khô 
và biết nguyên nhân dẫn đến khổ; thấy rất rõ khổ cũng chỉ là 
duyên sanh duyên diệt, làm sao cho nó diệt và biết Bát Chánh 
Đạo là con đường đưa tới giải thoát rốt ráo, không còn khổ nữa 
chứ không phải là: tôi không buôn bán đồ vũ khí, súng... Lúc 
nào cũng nhận biết rất rõ khổ, tập. diệt, đạo; tư duy về khổ, tìm 
hiểu nguyên nhân của khổ và thực hành về Bát Chánh Đạo để 
tiêu điệt luôn cái khổ nơi tâm, khổ nơi than; luôn giữ giới, luôn 
sông một mình độc cư, ở giữa đám đông cũng tìm một chỗ cho 
riêng mình, không bao giờ thích nói chuyện với ai hết, không 
để ai làm phiền mình, tìm chỗ đề hành trì và không nói, không 
nghe, như vậy mới đưa đến an tịnh, đình chỉ, viễn ly hoàn toàn. 
Trong Tạp A Hàm, có 2 cách sống hài hòa: một là thế gian và 
hai là xuất thế gian. Đời sống thế tục là lo ăn, lo ngủ, lo sợ 
bệnh, lo mắt, lo còn. Thế nào là lối sống xuất thế gian: không 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 52 


tranh chấp, thấy rất rõ khổ, chuyền khổ nơi thân, nơi tâm. Lúc 
nảo cũng tư duy về cái khổ, không thích đắm đuối nơi sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp nào, các cảm giác dục lạc nảo, g1ới 
luôn giữ, không bao giờ vượt qua giới hạn, luôn biết đủ, thiểu 
dục tri túc, từ từ sẽ chuyển hướng đến thoát khổ, luôn cân đối 
thân và tâm, đừng có làm nô lệ cho thân, ăn nhiều, ngủ nhiều 
thì tâm cũng lệ thuộc, chao đảo. 

Làm sao giữ cân đối hài hòa giữa thân và tâm? 

Ăn nhiều và uống ly nước đi lên giường năm thăng cẵng ra 
thì trước sau gì cũng. bị bệnh hết. Nguyên tắc y học, ăn xong là 
phải đi nhẹ nhàng để tiêu hóa rồi sau đó mới nằm xuống ngủ 
thì không sao. Khao khát cái ngủ là hại cơ thể, vì bao tử cần 
máu để làm việc mà lại năm vội thì bệnh thôi. Buổi trưa nên 
ngủ 20 phút đến 30 phút để cơ thể trả lại quân bình. Ăn xong 
mà leo lên ngủ là bệnh, ngồi thiền không được bực bội, khó 
chịu, nó không tiêu hóa. Cho nên chúng ta cần cân đối giữa 
thân và tâm. Khi ăn lại suy nghĩ nữa, đó là tâm ma, như vậy 
vừa ăn vừa suy nghĩ là gánh nặng, máu vừa bơm lên nuôi não 
và vừa phải bơm để cho bao tử làm việc, gồng gánh quá thì 
phải chết sớm thôi. Cho nên khi chúng ta sống hài hòa là luôn 
tỉnh giác luôn biết đủ, nếu nặng về thân thì phải chỉnh đốn lại 
thôi. Vừa ăn xong mà mình muốn leo lên nằm ngủ liền theo 
thói quen cũ, nay biết nguy hiểm thì điều chỉnh lại lối sống của 
chính mình. Nhận thức được sự khổ mới chuyền hóa được, các 
cảm giác dục lạc luôn luôn muốn chiếm hữu thân và tâm. Khi 
các bạn đã điều hành được lối sống của mình về môi trường, 
bạn bẻ, ăn, ngủ và luôn niệm chết, thì cái nhìn của mình cũng 
thay đôi. Mình không quan tâm gì nữa, chết, chết, chết, ai đúng 
ai sai không quan tâm, ai khen chê cũng không quan tâm, đó 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 53 


là chuyện của người ta, chuyện chết là chuyện của tôi. Vì như 
vậy sẽ phát triển tuệ giác tương ưng. Hễ càng quán sát chừng 
nảo thì tuệ giác tương ưng càng phát triển và hễ có tuệ giác thì 
trước hay sau, sớm hay muộn thì sẽ biết rất rõ chúng ta đang 
mở mắt chiêm bao.thấy thân hiện hữu nhưng thân không có 
thực, thân đều do ngũ uân, mà uân sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
thì không có thực. Chúng ta tụng bài kinh Vô Ngã Tướng: uân 
chỉ là uân thôi. Uần không có thực, chỉ là sự tương tác, uân làm 
gì có quá khứ, hiện tại, tương lai, hễ có tương tác thì nhận biết, 
từ sự nhận biết phát sinh tuệ giác. 

Sư nghĩ cư sĩ hay tu sĩ luôn cân đối thân và tâm, hài hòa trong 
không gian và thời gian để thuận lợi rất nhiều trong việc hành 
trì và tu tập của chúng ta. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 54 


Cñi NHÌN Hài HÒA Vũ TU DUY 
|CHúNH KIÊN, CHñNH TU DUY| 


Nhìn hình là mặt người nhưng ăn, ngủ, và hành xử như súc 
sanh, và bị cột bởi cảm xúc đã đóng khuôn trong đời sống hằng 
ngày bởi sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp, nó cột trói chúng ta 
lại; quy ước về đời sống, giáo dục, phong tục tập quán, tất cả 
trói chúng ta lại. 

Ví dụ người nữ thì phải để tóc dài, ăn nói nhẹ nhàng, mềm 
mại, còn nam thì phải mạnh mẽ, dũng mãnh... đó là những quy 
ước do ta đặt ra và trói chúng ta lại. Chúng ta tạo ra mẫu người 
như vậy thì khi chết chúng ta sẽ tái sanh ra cảnh giới đó. 

Có 12 định luật trong vũ trụ người ta đã khám phá ra. 

1)Tất cả chỉ là năng lượng thôi. 

2)Sự rung động: ánh sáng, âm thanh chỉ là rung động thôi. 

3)Hành động: tất cả hành động tạo tác đều có nguyên do của 
nó. 

4)Tương ưng: màu trắng phải có màu đen, khi ánh sáng thì 
chúng ta hành động khác, bóng tối chúng ta hành động khác. 

5)Nhân quả: có nhân là có quả, nhưng chưa chắc nhân nào 
quả đó. 

6)Bồi thường lại những gì đã mắt: ví dụ khi mất người yêu là 
tìm người khác thay vào, đói thì tìm đồ ăn. 

7)Luật hấp dẫn: nam châm hút lại, nam nữ ở gần hút lại. 

8)Bảo tổn năng lượng: năng lượng không bao giờ mắt đi mà 
chỉ chuyên hình dáng thôi, có nghĩa là trong sự chết và sông 
thì chuyên hình dáng từ người thành súc sanh, súc sanh thành 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 55 


người... sự chuyên hóa nhưng hình dáng không hề mắt, khi 
chết thiêu còn lại thành nắm tro là hết, tâm thức lại tìm xác 
khác đầu thai lại và trồi lên. 
9yTương đối: cái gì cũng tương đối không có gì tuyệt đối, cái 
này tác động lên cái kia. 

10)Cực âm dương: nam bắc hai đầu, đầu âm, đầu dương đều 
cùng trong một thỏi nam châm, trong một con người có tính 
nam và có tính nữ. 

11)NhỊp điệu 

12) Giới tính. 

Hiện tại người ta đã khám phá ra nhiều định luật khác nữa 
nhưng chưa công bố. 

Có hai cách nhìn: 

Một là của người phàm phu, thấy rất rõ, tôi làm tốt là tôi 
được quả tốt, tôi có gắng tạo điều tốt để tôi thọ hưởng những 
việc tôi đã làm. 

Cách nhìn thứ hai rất rõ ràng, thấy thế giới chỉ là ảo giác, thấy 
rõ nghiệp và tái sanh, sự khổ chỉ là duyên sanh, muốn chấm 
dứt sự khổ là phải chấm dứt khát ái và vô minh. Cách nhìn thứ 
hai, nếu chấm dứt khát ái và vô minh không còn sự khổ nữa 
là quan điểm của thượng nhân, thấy khô tìm đường giải thoát. 

Sự cảnh giác đối với chúng ta lúc nào cũng có. Đó là sự bất 
ồn của đời sống thay đổi liên tục, nay thế này, mai thế kia, 
nay muốn tu mai không muốn tu, lúc đầu ngôi thấy an lạc 
thích nhưng một lúc sau thấy đau lại chán, muốn đi về, nó thay 
đổi trong tâm trí của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tìm thấy 
nguyên nhân đau khổ, hễ có thân thì có khổ, chừng nào chấm 
dút sự hiện hữu của thân, không còn tái sanh nữa thì không còn 
đau khổ, hiểu được như vậy thì ngồi thiền an vui. Tôi không 
muốn 1000 kiếp nữa sinh ra đau khổ, có chồng con, làm như trâu 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 56 


mà về còn bị chửi, nợ nần... Tôi muốn chấm dứt đau khô trong 
kiếp hiện tại, thì chuyện ngồi thiền bị đau, hay bệnh, tê bại hay 
đau là chuyện nhỏ, vì chuyện luân hồi vô cùng khổ, mình thấy 
rất rõ nên mình giải quyết khổ hiện tại rất nhẹ nhàng. 

Khi có vấn nạn thì Đức Phật tìm ra cách giải quyết và Ngài 
cũng nói rất rõ, tìm ngay nguyên nhân vấn nạn, nó ngay trong 
tâm thì giải quyết ngay trong tâm. 

Thường thường chúng ta tai nghe, mắt thấy đều tạo cảm xúc 
vô thức, mà cảm xúc vô thức đều đi ngược lại với sự thực.Đó 
là cảm xúc mù quáng. Chúng ta thấy một cách rõ ràng thông 
qua tuệ giác của chúng ta, chúng ta bị cảm xúc dẫn dắt, giờ giải 
quyết cảm xúc mù quáng thì khổ đau sẽ chấm dứt. Vì cảm xúc 
mù quáng nên nhận lầm khô đau là do bên ngoài nó gây ra cho 
ta, mà quên rằng khổ đau ấy là nơi trong nội tâm của chúng 
ta, chúng ta nhận lầm, chúng ta không có tuệ giác nên chúng 
ta khổ đau. Cảm xúc dục lạc, cảm xúc mù quáng phát sanh 
đều có nguyên nhân. Đức Phật nói vạn pháp do duyên sanh, 
duyên diệt thì vạn pháp diệt. Nay chúng ta biết nhân duyên để 
cho cảm xúc phát sanh, chúng ta hủy bỏ thì cảm xúc, cái khổ 
nó châm dứt. Loại trừ rồi thì thăng hoa. Bản chất con người 
là thích ăn và khi ăn thì có cảm xúc sung sướng mà quên rằng 
nguyên nhân chính là ở bên trong đầu chứ không phải miếng 
ăn bên ngoài. Trong đầu cái khao khát, thói quen ăn ngon quen 
rồi.Một nhà khoa học người Đức đã làm thínghiệm trên con 
chó, mỗi lần cho nó ăn là ông lắc chuông. Ông lấy dịch vị 
trong bao tử xem là bao nhiêu và trong đó có chất gì. Sau một 
thời gian quen rồi, ông lắc chuông mà không cho ăn, con chó 
vẫn tiết ra chất chua và dịch vị bằng lúc nó được ăn. Não nghe 
tiếng chuông là kích thích ăn làm dịch vị trong bao tử tiết ra 
bằng với dịch vị lúc nó ăn, mặc dù không có ăn. Hình ảnh con 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 57 


chó bị trói cổ cũng như ta bị sắc, thính, hương, vị, xúc pháp 
trói cô lại. Thực sự cái đói không làm cho chúng ta khổ, mà cái 
cảm xúc làm cho ta khổ, cảm xúc đó là cảm xúc vô thức. 

Tư duy hài hòa chỉ có thể được phát sinh khi hành giả nhận 
thức biết rõ sự nguy hiểm về cái ngu dốt của mình về cảm xúc 
dục lạc. Có nhiều người thích cảm xúc dục lạc lắm, nếu không 
có không chịu được. Ví dụ như nhiều nØười uống cà phê, hút 
thuốc, giờ không uống, không hút thì không chịu được, thấy 
lâng lâng... Tất cả những cái đó là cảm xúc dục lạc. Vì mình 
ngu đốt, hoang tưởng nên không thấy được nguy hiểm của cảm 
xúc ấy. Giờ thấy được thì cách ly nó, tâm sẽ trong sáng. Nếu 
chúng ta hiểu được giá trị thì chúng ta sẽ kiểm soát được, khổ 
nơi tâm chứ không phải khổ nơi thân. 


Làm người tốt nhiều lúc không được hạnh phúc, nhiều khi 
phải từ chối một số quy luật, không được làm một số việc. 
Những cảm xúc dục lạc đều xảy ra cảm giác nơi giác quan, cho 
nên tạo nên sự rung động muốn làm tốt, trong khi sự hạnh phúc 
và khinh an là tâm trong sáng, không rung động, cho nên hai 
cái luôn chọi với nhau. Thường thì người ta chọn hạnh phúc 
hơn là làm người tốt. Làm người tốt phải kham nhẫn, phải đem 
của đi cho, bố thí cúng dường, người ta chửi cũng để cho người 
ta chửi... Nhưng mà hạnh phúc là thu gọn trong nội tâm của 
mình không bị giao động bên ngoài. Thiện pháp có cảm thọ do 
các giác quan, còn hạnh phúc là tâm trong sáng không bị giao 
động. . Thiện pháp thường là từ bỏ những cảm xúc rung động, 
phải có quy luật như bố thí, cũng dường đem của mình đi cho, 
mà đem của đi cho thì nó đau bụng lắm, thành thử ra không 
hạnh phúc, vì công sức cực nhọc làm ra mà đem đi cho thì đau 
khổ lắm. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 58 


Ba, bốn tháng trước Sư có mở một khóa tu ở Mỹ, sau l0 ngày 
thì có 13 người Mỹ xin xuất gia. Sư nói nếu các anh muốn 
chứng minh là các anh muốn xả bỏ hết đi theo Phật thì các anh 
về nhà bán hết toàn bộ tài sản hoặc đem cho con cái, người 
thân, bố thí cúng dường, cho hết. Các anh đi ra hai bản tay 
không, các anh làm được như vậy thì đến đây Sư cạo đầu và 
nhận làm đệ tử. 6 người làm được còn 7 người nói để về suy 
nghĩ. Mặc dù quyết tâm và thấy khổ từ việc đi chinh chiến , bị 
vợ bỏ, phá sản... nhưng mà cũng không từ bỏ được tài sản, dù 
đó là cho con cái và người thân, vẫn muốn giữ của mình, còn 
nói là con để lại lỡ may con không tu được thì về còn có nhà để 
ở. Lúc nào cũng nghĩ tới bước thối lui, vì vậy có ngã, có cảnh 
giới thì không thê nào giải thoát. Tu để được phước, đẹp hình 
đẹp tướng, cạo đầu cho tươi, người ta xá, lạy vậy thôi. Còn 6 
người kia bán hết tài sản làm từ thiện 50% còn 50% là cho con 
cháu. Sư nhận 6 vị người Mỹ. Người Mỹ họ nghiên cứu kinh 
điển, chánh pháp kỹ rồi mới đi tu chứ không phải nói đi theo 
ông Sư, đi theo Phật được cái này cái kia, rồi xuất gia, rồi thấy 
những việc khó không làm được rồi lại xả đi về đời thường. 
Giữa việc làm thiện và hạnh phúc khác nhau. Đức Phật đưa 
ra trung đạo là không tham lợi dưỡng, cũng không hành xác 
mình; không để tự do cho cảm xúc rung động dẫn dắt, cũng 
không vô cảm về thân và cố chiến thắng bằng cách hành xác 
thân. Đắm chìm trong cảm xúc dục lạc dẫn tới tái sanh, hành 
xác dẫn tới khổ đau, 

Ví dụ câu chuyện đạo chó, đạo bò là hành xác dẫn tới khổ 
đau chứ không giải thoát. Đức Phật đưa ra thuyết trung đạo để 
giải quyết rung động. Các sự xúc cảm là những nguồn khổ đau, 
xúc cảm gây ra cho thân chúng ta phản ứng lại những hình ảnh 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 59 


trong tâm (nội sắc). Hình ảnh bên ngoài khi chúng ta nhìn cái 
gì lập tức đi vào trong đầu. Vì trong đầu nên đặt tên với hình 
ảnh 3 chiều về cá tính của nó, nếu không thỏa mãn những điều 
đó thì đau khổ, tức là chúng ta đang phản ứng lại với những 
hình ảnh nội sắc chứ không phải ngoại sắc. Ví dụ có ai đó chửi 
mình một câu xong họ đi rồi, nhưng vì mình cài đặt người đó 
là phải như thế này, thế kia, nên khi họ chửi mình đưa vào 
trong đầu và phản ứng với nội sắc bên trong. Phải thực hành 
và áp dụng trong cuộc sống. Quy định em tôi phải như vậy và 
khi nó không được như vậy cho nên mình đau khổ, em là em 
chứ sao mình lại đặt ra quy định cho em. Khi mình hiểu được 
tất cả những sự đau khổ gây ra khó chịu cho mình trong não là 
do mình có định kiến về đối tượng và chính nó gây ra đau khổ 
trong nội tâm và gây ra đau khô trong nội tâm sẽ diễn ra phản 
ứng, biểu hiện qua những hành vi, lời nói làm thương tôn đến 
những người xung quanh. Mỗi hành cảm xúc đều là sự khai 
thông của căng thắng vô thức. Khi mình hành động xúc cảm 
mà mình không biết thì tự động đi vào thức hết, nhưng ngủ 
ngầm. Sự căng thắng đó làm cho thân khó chịu. 


Nếu chúng ta có trí tuệ chúng ta biết và từ bỏ những cảm Điác 
đó. Hạnh phúc, khinh an là xả bỏ tất cả những gì vướng mắc về 
thân, thong dong và tâm thánh thơi. Thiện pháp là phải làm gì 
đó tốt, không phải đè cảm xúc xuống mà thành tựu, phải nhận 
biết nó. 

Thay đổi định kiến là quan trọng. Khô đau là do nhận thức 
và tư duy, sự quy định cái nhìn đúng đắn và tư duy đúng đắn 
về hiện tượng đó. Bởi vậy, chánh kiến và chánh tư duy thường 
sẽ bị dính mắc vào cái ngã. Phải hài hòa, tức là tôi ở bối cảnh 
khác thì tôi nghĩ khác: ở nhà nghĩ kiểu ở nhà, ở cơ quan nghĩ 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 60 


kiểu ở cơ quan. Có khi nào quý vị nhận thấy về sự thay đôi của 
quý vị không? 

Ví dụ ở nhà thì tư duy: chồng của tôi không ai được đụng 

đến, bà nào léng phéng thì chết với tôi; đó là định kiến. Chúng 
ta thay đôi định kiến bằng cách không dính mắc vào cái ngã, 
tức là thay đôi cả cái tôi, cái của tôi. Cái tôi ở trong chùa khác 
với cái tôi ở nhà... Thay vì nói tôi là thì phải biết nhân duyên 
gì làm tôi xuất hiện. Ở trường thì nhân duyên là thầy, là cô nên 
tôi phải trả bài; ở chùa thì tôi mặc áo tràng, không thể mặc áo 
chim cò được vì nhân duyên là nơi tu, người tu. Thế có nghĩa 
là bạn không dính mắc tới cái ngã nữa, chứ đi chùa mà cứ mặc 
áo chim cò vì “ tôi thích thế” thì tức là bạn còn dính tới cái ngã, 
mà hễ còn ngã thì còn đau khô. 
Thứ nhì là thay đổi ngã từ cái có ta thành cái không có ta, hòa 
đồng. Hãy thay đổi sự hiện hữu, tôi nè, mắt tôi đẹp, tóc tôi đẹp, 
được chồng khen tóc tiên, khen là tôi thích. Chúng ta thay đồi 
nhận biết đó, nhận xét đó, tư duy đó cho tới vô ngã. Thân chỉ 
là 5 uân sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà thôi, theo ngã trần tục 
chỉ là thùng phân biết đi mà thôi, không có gì quý. Hiểu được 
như vậy cho nên ai chửi, mắng gì cũng bình thường, mình 
không đau khổ vì mình biết uấn chỉ là uân thôi, chỉ là nhóm. 
Uẫn không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, 
chỉ là 5 uân tương tác, không phải của mình mà cũng không 
phải của a1. 

Không hiểu được mình chấp thủ và tạo cho mình khổ. Thí 
dụ sư cô mới vào sau đi lây cơm phải đứng sau tôi, tôi có được 
5 hạ hơn cô là cô phải tôn kính tôi... 

Điều mà chúng ta tìm đến mục đích chính là Niết Bàn, là trạng 
thái của tâm một cách cao thượng chứ không phải Niết Bàn là 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 61 


nơi chết mà đi về đó đâu. Ngay lúc chúng ta chết là chúng ta về 
cảnh giới tương ưng ri. 

Ngay cả trong cảnh giới của ngạ quỷ là đã tái sanh rồi, tại ta 
không thấy thôi, chứ họ vẫn đang nghe Sư giảng đó. Cảnh giới 
ngạ quỷ vì chấp thủ, nghĩ có thân, có nhà nên còn khát ái, cho 
nên cúng dường để họ ăn, băng tưởng. Vì chấp thủ vào ngũ 
uân, khi hiểu được họ buông và thê nhập Niết Bàn. Niết Bàn 
không phải nơi nào đó để đến, chết cũng không phải 7 ngày 
mới tái sanh, chết là lập tức vào cảnh giới khác. Cũng như quý 
vị đang ngồi đây ra ngoài là cảnh giới khác rồi, vào bếp là cảnh 
giới khác rồi. Làm sao để có sự cân bằng, an tĩnh trong trung 
đạo giữa ưa thích cảm giác dục lạc và ưa thích làm các thiện 
pháp. Làm thiện pháp là phải chịu thiệt thòi, phải lắy của mình 
đi cho, còn hạnh phúc là buông xả hết. Hai cái khác nhau. Làm 
sao chúng ta cân đối hai cái để an vui thân và tâm và không để 
cảm giác dục lạc chế ngự. Nếu cô gắng đè nén cảm xúc rung 
động đề thay vào đó làm thiện thì tất cả đều gây ra đau khô. 


Ví dụ tiếc của nhưng cần phải làm phước, có 500 tỷ trong 

ngân hàng, mà rút 10 triệu để đi mua phước là tư duy không 
rõ ràng. Ta mua mì, gạo làm từ thiện để mua được phước lớn, 
ở đây có sự đổi chác. Đè nèn cảm xúc thì còn y nguyên trong 
tiềm thức, còn trong tâm, cho gạo, mì gói thì kiếp sau có phước, 
người ta sẽ cho lại, nhưng cái thức lưu lại tiếc hùi hụi nên đi 
tìm con gì để tái sanh đề được ăn. 
Niết Bàn là trạng thái không bị trạng thái rung động bên ngoài, 
tất cả những gì ảnh gưởng bên ngoài đều tạo ra cảm giác dục 
lạc, chúng ta từ bỏ hết, chúng ta cô gắng tạo nên thiện pháp để 
tâm an vuI. 

Ví dụ sân hận là xấu, đối chọi với sân hận là tâm từ. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 62 


Thể hiện xấu là thấp hèn, đam mê trong cảm giác dục lạc, hung 
bạo; thể hiện tốt và cao thượng là không đắm chìm trong cảm 
giác dục lạc, là tâm từ, tử tế. 

Khi chuyền đổi, chúng ta chuyền đổi như thế nào? Nếu chúng 
ta chuyền đổi được tư duy, lối sống của chúng ta thì cách sống 
thay đôi. 

Ví dụ hằng ngày đều phải ăn ngủ thì đó là tư duy phàm phu, 
nay chúng ta nhận biết tư duy phàm phu sẽ tái sanh vào cảnh 
giới súc sanh, biết được quả khổ như vậy thì không lệ thuộc 
vào ăn ngủ nữa mà làm chủ ăn ngủ. Tư duy đúng thì hành xử 
đúng, tư duy giải thoát thì hành động giải thoát. 

Chúng ta thay đổi một cuộc cách mạng hành nghiệp, thay 
đổi lối sống. Hồi xưa sống bừa bãi thì giờ nghĩ, nói, hành động 
thiện nghiệp, không những không ăn trộm, không giết hại, 
không nói dối mà còn bảo vệ chúng sanh và nói lời ái ngữ và 
mang của mình đi cho. 

Hằng ngày chúng ta đang phản ứng lại với những hình ảnh, 
đối tượng trong đầu chúng ta, sau khi sắc pháp ngoại đi rồi 
còn hình ảnh nội tâm (sắc nội) và phản ứng lại với nó. Ví dụ 
có người chửi ta và đi mất tiêu rồi nhưng 10 ngày sau chúng ta 
vẫn bực mình, vì chúng ta đang phản ứng lại với lời nói trong 
tâm, biến sắc pháp ngoại thành sắc pháp nội và phản ứng lại 
với sắc pháp nội một cách vô thức, không suy tư. Cho nên 
chánh tư duy rất quan trọng, nó cho chúng ta biết răng chúng ta 
đang phản ứng lại cái của chúng ta thôi. Tư duy đúng thì buông 
xuống một cách dễ dàng, còn không chúng ta còn nhớ lời mắng 
chửi và còn thêm bớt, cái mặt đáng ghét, nó đã làm như vậy 
bao nhiêu lần, tôi đã tha thứ rồi mà nó vẫn làm như thế, mình 
còn bôi nhọ thêm quá khứ, do chúng ta vẽ vời thêm và chúng 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 63 


ta khô vì cái đó. Tất cả những cái đó là gì, khi chúng ta chết nó 
sẽ dẫn chúng ta vào bốn đường ác đạo vì năng lượng sân hận 
rất mạnh, rất thô. Khi đè nén thì nó còn nằm trong tiềm thức 
và nó sẽ trôi dậy, nên tu tập là xả bỏ luôn, còn đẻ nén là nó 
còn nằm trong tiềm thức. Chúng ta phải thay đổi lối sống của 
chúng ta để cho chúng ta từ từ thanh lọc hóa thân tâm, cứ phải 
làm từ từ chứ không thê lọc một ngày là xong được. 

Nếu nhìn kỹ thì đây chỉ là chương trình, phương thức để điều 
hành, quản lý cảm xúc vô thức của chúng ta, vật lý thôi, không 
có øì to tát lắm. 

Đức Phật dạy nếu các bạn muốn vào sơ thiền hoặc nhị thiền 
thì các bạn phải làm 4 bước. 

1) Ngăn ngừa (đóng bớt 6 căn) mắt, tai, mũi giảm bớt lại để 
không cho trần vào nữa. 

2) Loại trừ những gì đang xảy ra, ngủ ngầm trong tâm chúng 
ta, thấy nó nhảy lên, âm thanh, ánh sáng, những gì chống trái, 
những hình ảnh trong tâm là bỏ ra, không quan tâm tới nó nữa, 
loại trừ. 

3) Xây dựng, nuôi dưỡng, tăng trưởng thiện pháp, làm cho 
tâm trong sáng, khinh an, tiếp tục nuôi dưỡng. Nay hiểu khát 
ái ăn, ngủ mới quan trọng chứ không phải ăn ngủ. Nhìn rất rõ 
đó là duyên thì loại trừ dễ dàng. 

4) Bảo quản những suy tư, những cái thấy và những hành 
động để giải thoát từ từ. Giải thoát không thể được liền đâu. 
Tuệ giác cũng phải từ từ, tuệ giác được xây dựng từng tuệ sát 
na mới xây được tuệ lớn. Giải thoát từ từ, giải thoát từng cảm 
xúc dục lạc, giải thoát phiền não, cứ thế buông từ từ. Luôn luôn 
thăng tiễn chứ đừng có thối lui. 


Tâm chúng ta lúc nào cũng chạy theo cảnh, những xúc cảm 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 64 


bên ngoài, hãy từ bỏ và quay vào bên trong, trong đó có ký ức, 
kỹ niệm, màu sắc âm thanh loại bỏ nó đi một cách có ý thức và 
liên tục không ngừng nghỉ, chứ đừng có nói lúc nhìn lúc không 
nhìn, lúc nào cũng nhìn và loại bỏ nó đi một cách có ý thức. 
Khi tâm chúng ta được cứng cáp và hoàn tất, giải quyết được 
sự quấy nhiễu của 5 triền cái thì chúng ta có tâm trong sáng. 
Nếu các bạn thực hiện được 4 bước Đức Phật dạy thì bước vào 
dòng thánh A Na Hàm (chỉ còn một lần sanh nữa), chứ không 
qua Tư Đà Hoàn và Tư Đà Hàm. Nếu quý vị làm 2 bước ngăn 
ngừa và loại trừ liên tục và xuyên suốt, quý vị vào Tư Đà Hoàn 
và Tư Đà Hàm. 

Có hai con đường giải quyết tà kiến. Cái này chỉ dành cho 
những người chuyên tâm về thiền để giải quyết sinh tử thôi, 
chứ không phải lâu lâu đến trường thiền, ngày nào giờ nảo 
cũng miên mật thiền 24 tiếng đồng hồ thì thích hợp cho người 
đó, thực hiện được điều này thì giải quyết được tà kiến. 

Niết Bàn là cái tâm không bị giao động và trong sáng. Khi 
các bạn có tâm trong sáng luôn luôn thì tiêu diệt được các quan 
hệ cảm xúc dục lạc và lậu hoặc. Thường thường làm được như 
vậy là chứng A La Hán, nếu không chứng A La Hán thì dưới A 
La Hán một bậc và còn 1 kiếp tái sanh nữa. Quý vị nhìn thấy 
bức hình của người chuyên tâm thiền là còn bộ xương, tay 
chân đều lòi xương ra chứ không có gì hết vì người ta quyết 
giải quyết sanh tử, chuyên tâm thiền để giải quyết đau khổ 
trong kiếp này. 

Có hai con đường: một là chúng ta đi theo cảm giác dục lạc, 
hai là chúng ta giải quyết đau khổ và không còn tái sanh nữa. 
Đó là sự chọn lựa của chúng ta. 

Chánh tư duy và chánh kiến thấy rất rõ sự khổ trên thế gian, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 65 


thấy rất rõ khô thì mới từ bỏ cảm giác dục lạc được. Nếu chúng 
ta chưa thấy khổ trong kiếp này và trong nhiều kiếp sau nữa thì 
chúng ta còn ưa thích, thích ăn, thích ngủ và đi tu cũng muốn 
có chỗ rộng rãi, có chỗ yên tĩnh... 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 66 


CHÚ TÂM Hài HÒA 
{CHúNH NIỆM| 


Sự chú ý hài hòa, cảnh giác hài hòa, một trong 5 ngũ lực, ngũ 
lực rất quan trọng, Đức Phật nói ngũ lực có thể đưa đến giải 
thoát, liên quan đến ký ức và ghi nhận, chú ý. Chú ý hài hòa là 
tùy theo môi trường, thời điểm và luôn luôn giữ được mức độ 
chú ý liên tục. Thay vì nhìn bên ngoài thì mình chú tâm vào 
bên trong mới gọi là chánh niệm. Nhìn thấy bên ngoài và quay 
vào bên trong, từ bỏ những hiện tượng bên ngoài, khi thấy con 
chó, nhận biết liền tâm ta đang nghĩ gì? 

Từ bỏ chú ý ngoại cảnh và chỉ chú ý bên trong. Khi sự chú 
ý đó cao độ thì sự chú ý đó ý thức bên trong và có ý thức liên 
tục về những øì đang xảy ra bên trong tâm. Vì vậy các hành vô 
thức lập tức chấm dứt, không còn vô ý thức nữa, có ý thức và 
như vậy là như lý tác ý, lúc nào cũng nhận thức liên tục những 
gì đang xảy ra trong tâm. 
Một vị có cái nhìn bên trong kỹ lưỡng sẽ quan sát, nghiên cứu 
và khảo sát một cách rõ ràng và những cái đó chỉ là sự kết hợp 
vô ngã. Nếu quan sát như vậy, Đức Thế Tôn dạy trong kinh 
Tương Ưng: Này các chư Tỳ Kheo vì ta quan sát liên tục vào 
bên trong và cảm nhận được những gì đang xảy ra trong ta nên 
ta thấy rất rõ sanh có mặt, già có mặt và như thế thấy rất rõ. 

Sư cống hiến một vài điều trong kinh. Sự chú ý hài hòa là 
sao? Là từ bỏ những nguồn từ bên ngoài mà chỉ chú ý bên 
trong: ở thân biết thân có gì; chú ý tâm: tâm tham, tâm sân, tâm 
sân trong đó có gì; chú ý cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, cái đó có øì. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 67 


Trong kinh Tăng Chi: đây là con đường trực tiếp thanh lọc thân 
tâm, chế ngự được ưu bi, phiền não và chấm dứt khổ đau. Chú 
ý hài hòa là luôn luôn tăng trưởng ở tứ niệm xứ thân, thọ, tâm, 
pháp. 

Kinh Trường Bộ 22: Tất cả những gì ảnh hưởng tới cảnh giới 
ở bên ngoài: thương ghét, buồn, vui đều bỏ qua hết. Chỉ chú 
ý 4 trạng thái, 4 cảnh giới của thân, thọ, tâm, pháp nằm ở bên 
trong, cảnh giới bên trong của người tu. 

Kinh Trung Bộ: Này các Chư Tăng thế nào là chú tâm hài 
hòa? Vị ấy quán thân trên thân vị ấy biết rõ, tỉnh giác. Sau khi 
từ bỏ cảm xúc ngoại giới, vị ấy trú vào quán thọ trên thọ và 
trạng thái của tâm trên tâm và các pháp trên pháp. 

Năm triền cái sanh diệt nhận rõ: thân kiến, hoài nghi, giới 
cấm thủ, trạo cử, hôn trầm. Khi nó sanh biết nó sanh, khi nó 
diệt biết nó diệt. Phải biết rất rõ. Khi vị ấy chú tâm cần thận, 
các cảm xúc dục lạc đã sanh sẽ được loại trừ, nếu chúng chưa 
sanh sẽ được ngăn ngừa và như thế được áp dụng cho 4 triền 
cái còn lại. Do đó tuệ giác được phát triển. Nếu chú tâm cần 
thận vào năm triền cái, thứ nhất là cảm giác dục lạc làm cho 
mình tê tái, dễ chịu hay khó chịu, nếu nó chưa sanh mình chú 
ý nó không sanh, nếu nó sanh rồi mình chú ý rồi loại trừ nó, 
nó sẽ không còn nữa. Và cũng như vậy áp dụng cho 4 cái kia. 
Nếu được áp dụng đều đặn thì tuệ giác phát triển. Tuệ giác phát 
triển thì 5 uân bị tiêu diệt, 5 triền cái bị tiêu diệt. Sự chú ý cần 
thận sẽ nhận biết đất, nước, gió, lửa và không gian đều không 
có tự ngã. Và phối hợp với Š ngoại tố ấy, vị ấy thấy rõ không 
cÓ tự ngã, ngoại tố và nội tô đều phải quán xét như vậy, lìa tất 
cả những chấp thủ và đưa tới giải thoát. 

Năm đại là đất, nước, gió, lửa và không gian. Không gian là cái 
chúng ta thấy được và đang thụ hưởng, có không gian nội và 
Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 68 


không gian ngoại, không gian ngoại mênh mông, không gian 
nội còn vô giới hạn nữa vì liên quan đến cái thức. 

Trong bài kinh Thế Giới, Đức Thế Tôn nói thế giới này được 
tạo dựng bởi cái thức, cái thức còn thì thế giới còn, khi nào 
thức bị tiêu diệt thì thế giới không còn. Tất cả những sắc ngoại 
thông qua năm căn lập tức đưa vảo trong não và thông quá 
tiễn trình sinh hoạt thọ, tưởng, hành, thức biến sắc ngoại thành 
sắc nội và những yêu, thương, buôn, ghét, nhớ đều từ sắc nội 
mà ra. Chúng ta chống trái với những gì chúng ta thấy ở sắc 
ngoại, sắc ngoại là cái bông hồng, nhưng sắc nội là có thêm 
anh chàng lúc tặng hoa nói những câu nói ngọt ngảo, thiết 
tha, biểu cảm qua mặt anh chàng, cảm giác. Từ bông hồng ra 
1000 chuyện do cái thức. Thực chất 6 đại là đất, nưỚC, gió, 
lửa, không gian và thức. Trong không gian đã có thức rồi nên 
không nói, cái thức rất quan trọng, nêu quý vị rửa sạch cái thức 
thì không còn tái sanh, nếu còn cái thức thì còn tái sanh. Nếu 
nhận rõ thì 6 đại đều không có tự ngã. Không có cái gì của tôi, 
đất này không phải của tôi, nước này không phải của tôi, tự nó 
săn như vậy rồi, tự nó sinh hoạt, ví dụ như thở mạnh là cứng, 
thở nhẹ là mềm. 


Khi một vật bên ngoài được tiếp nhận, tròng đen nhìn, từ con 
mắt sự rung động được đưa lên hệ thống thần kinh, rồi hệ thống 
thần kinh đưa lên não và não mã hóa, chỉ là sự rung động, chỉ 
đưa sự rung động lên não thôi, chứ không có hình ảnh nào cả, 
nếu có hình ảnh thì con người chết, não mã hóa và so sánh với 
cái thức. Nếu đó là cái cây, vì cái cây trong đầu có rồi và nói 
đây là cây sông, cây chết, đây là cây xoài, đây là cây ôi... Tại 
sao nó biết vì đã có trong đầu và mã hóa rồi, nó nằm trong đầu, 
sau ót có một chút xíu bằng ngón tay út thôi mà chứa cả vũ trụ 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 69 


trong suốt từ nhỏ tới lớn, chúng ta ghi nhận bao nhiêu thông tin 
đều nằm sau ót. Cho nên nếu ai bị té dập đằng sau là thương 
tôn có thể mắt luôn bộ nhớ. 
Sư công hiến quý vị 3 yếu tố của sự chú ý có thể ghi nhận 

được: 

1.Không dính líu vào tiền kiến hoặc định kiến. 

2.Luôn luôn chú ý liên tục. 

3.Không dính mắc, không có đề mục đề mà dính mắc, vô tư. 

Sự chú ý hài hòa là quan sát, chú ý các loại kế cả tưởng, 
tiễn trình thành lập cái tưởng: cái tưởng nhìn thấy cái bông và 
tưởng nhớ đến người yêu, mình biết tiến trình thành lập như 
thế nào, vì từ ký ức đưa tới hình dáng, đưa tới gợi nhớ và cái 
thức trỗi sinh. Phải thấy được như vậy mới loại trừ được bất 
thiện pháp. 

Hai điều kiện để chú ý hài hòa phát sinh: 
1)Có đề mục để chú ý. Đề mục gọi là tầm tứ. Nên nhớ răng sự 
chú ý hài hòa là pháp xả, chứ không phải chú ý rồi dính mắc 
tới nó. Chỉ cần nhận biết nó đang vận hành nhưng không phải 
chúng ta đóng tất cả các giác quan. 
2) Bớt lăng xăng nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, chứ không phải đóng 
hết. Sẽ không có sự chú ý hài hòa nếu không có đề mục, ta 
phải nhận biết đây là cái bông, phải nhận biết, bớt lăng xăng, vì 
những lăng xăng tạo nên ảo giác, tưởng ở trong vật hay sự kiện 
mà chúng ta đang quan sát. Chú ý sự kiện chứ không tưởng 
tượng ra. Thấy con chó biết con chó, nhìn thấy con chó đàng 
hoàng chứ không phải nhắm mắt và tưởng tượng con chó. Phải 
thấy thực sự chứ không tưởng tượng. 
Học cho đến giờ này chúng ta biết thân chúng ta là năng lượng, 
năng lượng di động và bên ngoài cũng là năng lượng di động. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 70 


Tất cả đều rung động bên ngoài và rung động bên trong, nhưng 
không cùng giống nhau về tần số. Nhưng não của chúng ta 
luôn bị các sự rung động đó, vì sự rung động được mã hóa nên 
như thế. Những ai thường xuyên cầm điện thoại hoặc thiết bị 
điện tử luôn làm cho não của chúng ta rung động. Mỗi lần quý 
vị nhìn ánh sáng bên ngoài tạo nên sự rung động và cơ thể tạo 
nên những chùm rung động tác động một cách vô thức, cho 
nên nhìn nhiều, thấy nhiều qua những máy móc điện tử làm 
giảm tuôi thọ của chúng ta vì làm cho não rung động liên tục. 
Đức Phật nói rất rõ: hành giả liên tục quán thân trên thân, biết 
rất rõ, cảnh giác tất cả những gì đang xảy ra, co giãn, hấp dẫn 
hay phản ứng trong thân liên quan tới đối tượng được quan sát. 
Ví dụ chọn đề mục hơi thở. Hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi 
thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vào có cảm xúc gì hoặc không 
có , chú ý hoặc vô thức. Sau đó tâm gì đang xảy ra, có phiền 
não, khó chịu không, Luôn luôn nhận rõ sự hiện diện của nó. 
Luôn luôn có một chuỗi như vậy và tương tự với thọ, với cảm 
xúc dục lạc, với tư tưởng. Nhất là tư tưởng luôn luôn xảy ra, 
vẫn quan sát hơi thở nhưng tư tưởng vẫn xảy ra, nghĩ cái này, 
nghĩ cái kia. 
Lúc nào cũng quan sát và chú ý bên trong nên chúng ta luôn 
thấy được cảm giác đang xảy ra bên trong chúng ta. Phản ứng 
của chúng ta gồm có 4 phần: 

- Thứ nhất là cái tưởng. 

- Thứ nhì là phiên dịch cái tưởng nên có thọ lạc, thọ khổ, 
thương hay ghét. 

- Thứ 3 là đặt tên những điều xảy ra và có cảm giác tiêu cực, 
tích cực. 

- Thứ tư là luôn phản ứng, tìm cách nào đó đề giảm bớt căng 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang 7l 


thắng, không được vui nên tìm cái gì đó vui hơn để thay thế. Ví 
dụ ngồi thiền đau lưng nên nghĩ tôi tới đây đề thưởng thức chứ 
không phải để chịu đau đớn như thế này. Thôi chết thì chết, 
không thèm làm nữa nên đứng dậy, thân luôn làm như thế. 
Chúng ta muốn giải quyết phải luôn quay vào bên trong, nhìn 
cho kỹ những cảm giác đó thực chất từ đâu đến. Khi nhìn kỹ tự 
nhiên nó biến mắt. Vì đó là thọ, nó sanh và diệt. 

Nên nhớ một điều cái não luôn luôn sinh động và phát ra năng 
lượng điện sóng, thức hay ngủ đều phát ra điện sóng. Sự phát 
sóng tùy thuộc vào năng lực tu tập. Người nảo chú ý cao thì 
phát sóng rất mạnh, nếu ngồi bên người thiền yếu sẽ ảnh hưởng 
đến người ta. Nếu đang thiền cao độ mà nghĩ đến bắt thiện 
pháp thì sẽ phát sóng ảnh hưởng đến người thiền yếu xung 
quanh. Cho nên lúc thiền nên ngồi cách ra. Não luôn luôn hoạt 
động, không tu tập đàng hoàng không ai đảm bảo được nhưng 
cứ tưởng tôi luôn nghĩ thiện pháp một cách vô thức. Sóng từ 
phát ra ảnh hưởng. đến 500 tỷ tế bào trên toàn thân của chúng 
ta và ảnh hưởng đến những người xung quanh. 

Đức Phật dặn rất rõ, các hành giả tìm gốc cây và ngồi một mình 
chỗ vắng đề không gây ảnh hưởng hay bị ảnh hưởng từ trường 
của người khác. Khi mình kiểm soát được tâm thì có hiệu quả 
rất nhanh, ngôi kế bên nhau không ích lợi đâu, từ trường phát 
ra lỡ có tâm bắt thiện, không thanh tịnh, nghĩ lung tung sẽ phát 
ra sóng và làm nhiễu loạn đến những người khác. Nên khi hành 
trì các hành giả nên ngồi tách nhau ra. 

Chúng ta ở đây tuyệt đối không chỉ trích bất kỳ một ai, nhưng 
chúng ta áp dụng điều Phật dạy ngăn ngừa, vì chúng ta mới 
tu, thấy ai lăng xăng, điện sẽ luôn chao đảo, sóng từ luôn giao 
động nên ảnh hưởng đến chúng ta. Nên tìm chỗ văng đề hành 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 72 


trì, vì não luôn phát ra sóng mà nếu nó đối ứng lại sóng bất 
thiện, nếu hai cái giao động thì làm bất ôn cho chúng ta. Ý thức 
rõ chúng ta mới tu nên phải bảo vệ mình. 

Ba mục tiêu chúng ta chú ý giữa thân và tâm: thả lỏng toản 
thân và tâm; đừng chống trái; chú ý hơi thở để hơi thở được 
thanh tịnh và tâm được nhẹ nhàng, lúc đầu thở thô và sau đó 
sẽ thở nhẹ. 

Cái tâm không phải phạm vi trừu tượng mà là một phần của 
não. Thọ, tưởng, hành, thức chính là tâm. Đó là một phần hoạt 
động của não, não là một phần của thân vật lý. Cho nên khi 
thân yên thì não được nhẹ nhàng, an vui và thọ, tưởng hành, 
thức hoạt động một cách rõ ràng. Nếu chúng ta luôn luôn quan 
sát nhận biết bên trong nội thân từ đầu tới chân thì sẽ cách ly 
được sự dính mắc. Nếu chúng ta quán kỹ, chúng ta nhận biết 
bên trong chúng ta gồm 32 thê trược tóc, răng, lông, móng, 
đờm, rãi, máu, mủ, phân, nước tiểu... và từ đó sẽ nhàm chán 
cái thân thì ly tham, đoạn diệt được. Cho nên cứ quan sát bên 
trong đến một lúc thấy rõ, đủ năng lực, ngũ lực đủ mạnh lúc 
nảo cũng thấy, chứ không phải lúc có lúc không. Đó là lý do Sư 
cứ khuyên quý vị khi ăn đừng nghĩ tới món ăn này ngon, món 
ăn kia dở, mà nghĩ sau khi ăn thì đi toilet sẽ ra cái gì. Ngay lúc 
đó bình đăng với nhau hết. Một ngày không thấy hết đâu, có 
lúc nhìn thấy hấp dẫn quên mắt cái quán. Tương tự như vậy, 
đi toilet cũng nhìn rất kỹ, ngửi mùi gì, màu gì, thấy cái đó từ 
trong bụng mình ra. Thắm nhuân 5 giác quan của mình nhìn rất 
rõ sự thực như vậy, sau này nhìn cái gì đẹp thì cũng thấy như 
thùng phân. 

60 cái toilet hơn 300 vị tăng ở trong đó, Sư phụ của Sư giao 
cho Sư đi chùi cầu tiêu. Chùi cái đầu sạch chưa tới cái cuối 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 73 


cùng thì cái đầu dơ rồi. Liên tục như vậy thì toilet ở trong đầu. 
Sư giữ được thân này sống sót cho đến ngày nay là do ngày 
xưa Sư phụ giao chùi toilet. Hồi đó Sư ức Sư phụ lắm nhưng 
mà nhờ chùi cầu tiêu nên khi ra ngoài nhìn cô nào cũng là cầu 
tiêu, vì thế yên tâm tu. 

Trong não có một bộ phận nhỏ chút xíu chỉ chứa hóa chất 
thôi, hàng ngàn thứ hóa chất khác nhau. Khi cơ thể phản ứng 
buồn vui, thương ghét thì nó sẽ tiết ra đúng loại hóa chất và 
tràn ra cơ thể rất nhanh, tác động qua cơ thể để phản ứng lại. 
Ví dụ khi giận nó lập tức tiết ra hóa chất đặc biệt và hóa chất 
đó chạy xuống tác động tuyến thượng thận, tuyến thượng thận 
tiết ra hóa chất adrenalin đưa vào trong máu làm cho toàn thân 
rung lên, mắt mờ, hoàn toàn vật lý chứ không có gì mơ hồ hết. 
Cho nên chúng ta hiểu thì ăn như thế nào, ngủ như thế nào, 
nghĩ gì để chúng ta chế ngự nó. Dễ dàng thôi, vì vật lý là y 
khoa, có công thức và cách chữa trị. 

Tâm là cái gì? 

Tâm không tách rời não mà chỉ là hoạt động của não mà thôi. 
Cơ thể chúng ta nếu là 50 ký thì có 500 tỷ tế bào. 500 tỷ tế bào 
có những tương tác riêng của chúng. Tế bào của tim khác, thận 
khác, não khác... có cảm nhận riêng, có bộ nhớ riêng, có thọ, 
tưởng, hành, thức riêng, không lệ thuộc não. Mỗi tế bào là một 
sinh linh nên chúng ta không có quyền làm tốn hại đến nó. Ví 
dụ chúng ta đi trên một đoạn đường và có một chỗ gai nhiều, 
khi đi giẫm phải gai, thì hôm sau đi đến đoạn đó cái chân tự 
động cần thận. 

Tâm chúng ta lúc nào cũng phát ra sóng, tùy theo mức độ chú 
tâm hay không chú tâm của chúng ta mà sóng phát ra mạnh 
hay không. Năng lượng trong đầu nếu có tập luyện hoặc có tu 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 74 


tập thì sóng điện trong đầu rất mạnh. Người ta có thê điều 
chỉnh mạnh hay nhẹ được và trị được những thứ bệnh như tâm 
thần. 

Bên Âu Châu hoặc bên Mỹ người ta có những khoa thôi miên 
học để trị tâm thần. Dĩ nhiên là không có bệnh nặng, bệnh 
trung trung hoặc bệnh nhẹ, người ta đều chữa trị được hết. Làm 
sao phù hợp tần số với người đó? Người tu tập có rèn luyện, 
không nhất thiết phải là những người tu đạo Phật, họ đã tập 
luyện và điều chỉnh tần sóng, họ muốn mạnh là mạnh, nhẹ là 
nhẹ. Chúng ta ngồi thiền ở đây cũng vậy, chúng ta điều khiển 
tâm của chúng ta phát sinh điện mạnh, điện yếu đều được, vì 
đó là sự tập trung của tâm, của não. 


Tất cả hệ thông cơ thể của chúng ta đều được điều khiến bởi 
hệ thống thần kinh, hệ thống thần kinh được điều khiến bởi bộ 
não. Chăm sóc bộ não là lý do như vậy. Hệ thống thần kinh làm 
sao chuyền hóa được thông tin từ chân lên đầu và từ đầu xuống 
chân, như đạp gai dưới chân mà trên đầu hiểu liền được. Làm 
sao làm được, làm bằng cách nào? 

Nguyên tô chính đề hệ thống thần kinh rung động là muối. Ở 
trong máu có muối, khi có sự rung động thì lập tức muối đi vào 
dây thần kinh. Hệ thống thần kinh như cái ống, phân tử muối 
lớn đi vào không nổi, nên phải tách ra rồi đi xuyên qua mảng 
của hệ thống thần kinh. Nguyên tắc là khi một phân tử tách ra 
thì nhả ra năng lượng nên bên ngoài rung. Khi đi vào bên trong 
dây thần kinh, hai nguyên tử Na và CI kết hợp lại thì phải lẫy 
năng lượng cho nên bên trong rung làm nguyên dây thần kinh 
chuyên hóa rung động. Cho nên muối rất cần cho hệ thông thần 
kinh và nhận thức. 

Quán sát nội tâm, quán sát bên trong là sao? 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 75 


Không phải là nhìn xem có hào quang hay có vật _gÌ bên trong 
ấy. Không có gì trong đó hết đâu, đẳng sau não tối mò, không 
có ánh sáng đâu, có ánh sáng thì cái đầu bề rồi. Tối đen hoàn 
toàn. Quan sát bên trong là nhìn tiễn trình sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức ở trong não chúng ta thành lập từ sắc ngoại biến 
thành sắc nội như thế nào. Nếu nhận biết được tiến trình thành 
lập sắc nội của năm uân rồi đưa đến thương ghét, buồn vui thì 
hiểu là không có cái ngã nào can dự vào được, tức là bảo nó 
đừng như thể thì nó vẫn như thế. Ví dụ mắt nhìn thấy cha chết, 
tai nghe người ta khóc thì lập tức chân động: thọ, tưởng, hành, 
thức phát sinh. Không thể làm chủ được, không thê nói rằng 
tôi không buôn, điều đó vô lý. Nhưng Đức Phật nói xả thôi chứ 
không thê nói tôi đóng mắt lại, tôi không thấy cha tôi chết, tôi 
tu giỏi rồi tôi không buôn, điều đó là sai. Đức Phật nói không 
bao giờ có, cái buồn vẫn phát sinh, nhưng là người tu ta buông 
cái buồn xuống. Cảm thọ vẫn có, tại vì là con người, dẫu là A 
La Hán vân có nhưng mà buông xuống. Quan sát, nhận biết 
không có một ngã nào kiểm soát 5 uân. Nếu liên tục quán 
chiếu như vậy, đối cảnh sẽ không bị giao động. Nếu có cảm thọ 
lập tức buông xuống thì từ từ dẫn tới thức tỉnh, thức tỉnh khỏi 
giác mơ hiện hữu, nơi ấy không có ta, không có ta hiện hữu thì 
chấm dứt sanh tử. 


Khi thở là tỉnh giác thở chứ không phải cố gồng để thở, cho 
dù có đau, nên nhớ kỹ như vậy, phải thả lỏng toàn thân. Thân 
thả lỏng thì tâm khinh an, không chống đối, không bị phản ứng 
ở trong và ở ngoài thì đưa đến trạng thái tâm hoàn toàn được 
định. Cho nên tâm được định thì không phải có gắng gồng mà 
thả lỏng, buông xuống, tất cả những cái đau và khó chịu đều 
buông xuống. Thường thường bị hiểu nhằm, định là tập trung 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 76 


lại vào một đề mục không rời, mà là cân bằng giữa thân và tâm 
thả lỏng xuống, đó là trạng thái thân và tâm hài hòa, đưa tới sự 
tĩnh lặng giữa thân và tâm. 

Định là gì? Là từ từ làm ngưng các hoạt động của tâm, tâm 
lăng lăng đến bớt lăng xăng cho tới lúc không còn lăng xăng 
nữa, lúc đó hoàn toàn ngừng như bộ máy không hoạt động 
nữa. Ở vào thời điểm Đức Phật đạt cảnh giới tâm không còn 
lăng xăng, Đức Phật lại tiếp tục quán chiếu vào cái tâm và thấy 
lăng xăng, ngay chỗ bắt đầu khởi động lại Ngài phát hiện ra 
SỰ THỨC TĨNH là cái gì, ngay chỗ đó Ngài châm dứt sanh tử 
và thành Phật. Tức là cứ đề từ từ, chúng ta phải đi hai chiều từ 
việc quán tâm lăng xăng cho đến hết lăng xăng, chấm dứt lăng 
xăng và quán chiếu tiếp khởi động lại quan sát sự lăng xăng, 
chúng ta thấy tại sao nó lăng xăng, ngay điểm ấy thức tỉnh giấc 
mơ hiện hữu, không còn thân, không còn tâm nữa, chỉ trống 
vắng mà chỗ đó không còn tái sanh vì không còn tự ngã nữa, 
ngay điểm ấy Đức Phật gọi là Phật. 

Có 20 bước để chúng ta thực hiện về hơi thở mà Sư đã phân 
tích trong khóa trước. Không nhất thiết phải tập cả 20 cái mà 
có thê 2 đến 3 cái phù hợp với quý vị cũng có thê thành tựu rồi. 


Niệm về cái chết rất quan trọng, luôn luôn nhìn vào bên 
trong, giữ luôn luôn như vậy sẽ rất thù thắng( kinh Tăng Chi 
619) cho nên nội tâm lúc nào cũng nhớ chết, chết, chết. Đức 
Phật nói rất rõ như vậy, luôn luôn quán chiếu bên trong và thấy 
cái chết, nội thân của chúng ta đang chết dần chết mòn, sau 21 
ngày là máu mới. Cho nên người nào muốn thanh lọc cơ thê 
thì uống nước chanh muối trong 21 ngày. Đó là chế độ sạch sẽ 
làm thay đổi máu mới, máu mới ảnh hưởng đến toàn thân, rất 
có lợi. Khi quán chiếu được sự chết thì nó dẫn đến sự vô chết, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 77 


vô sanh thôi. Đức Phật khuyên trong kinh Tăng Chi, luôn quán 
sự chết bên trong nội tâm, chứ không phải bên ngoài, thấy sự 
sanh diệt đều có trong tâm, ruột gan chết, tư tưởng cũng chết, 
cái gì cũng chết, khi quán sâu đậm thì không còn đau khổ, 
không còn chết nữa. 
Công thức của sự chú ý hài hòa là tâm được khinh an, thân 
được thả lỏng thì tâm trong sáng dẫn tới khinh an, khinh an dẫn 
tới hạnh phúc trong sơ thiền, khác với vui của thiền bên ngoài, 
vui thiền bên ngoài có lúc 5 phút là hết. Hạnh phúc trong sơ 
thiền, cảm giác kéo dài 3 đến 4 ngày có khi đến cả tuần, nhẹ 
nhàng, khinh an, ăn gì cũng được, ngồi đâu cũng được. 

Sư cống hiến 7 chữ A: 

I.Attentive - Chú tâm 

2.Aware- Cảnh giác 

3.AIlert - Thận trọng 

4.Absortion - Phân tích ngoài vào bên trong sắc nội 

5.Analytcal - Ghi nhận diễn biến tiến trình thọ, tưởng, 
hành, thức, nhận thức, tăng trưởng trí tuệ (tuệ thế gian) 

6.Apperceptive - Tâm khinh an 

7.Acknowledgement - Thân thả lỏng 
Ngồi thiền ngoài biển, dưới gốc cây hay ở nơi đâu thanh vắng 
cũng được, chỉ có một mình, đừng cột mình vào một công 
thức, tôi ngồi thiền phải có y áo, phải trong chánh điện, không 
nhất thiết phải bán già, kiết già, chỉ cần lưng thẳng, thả lỏng 
toàn thân và đề tâm thong dong, khinh an. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 78 


TÂM Xổ Hài HÒA 
(TÂM QUÂN BÌNH| 


Giữa trạng thái của thôi miên và trạng thái tập trung, giống 
như giữa ngủ và đi, ngủ là ngủ, đi là thân hoạt động, rất nhiều 
người rơi vào trạng thái đó, đó không phải là trạng thái của 
thiền, đó là trạng thái vật lý thôi, thường bị nhằm lẫn giữa định 
và nhập thiền. Nhập thiền là thân hoàn toàn thả lỏng, tâm hoàn 
toàn tỉnh giác, nhận biết xung quanh những gì xảy ra, tiếng 
động, tiếng chó, tiếng mẻo, các cảm giác đau đớn trên thân đều 
biết, thân hoàn toàn thả lỏng, tâm hoàn toàn an lạc... giống 
như ngủ ngưng không phải ngủ mê, ngủ mê là thôi miên. GIữa 
cảm xúc và trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Sự xúc cảm và 
trải nghiệm thực tế đều có thể tính bằng công thức. Bà Eliza- 
beth đoạt giải Nobel thế giới ở trên đất Mỹ đo tính được tham, 
sân, si. Ngài thiền sư Kim Triệu có máy đề § hay 9 bộ phận trên 
đầu và khi thiền đo được tâm anh đang có tham không, tâm anh 
đang có sân không. 

Bồn tầng thiền: 
1.Tầm, tứ, khinh an, hý, tĩnh lặng 
2.An vui, lạc, tĩnh lặng 
3.Khinh an, tĩnh lặng 
4.Tĩnh lặng luôn luôn soi chiếu bên trong. 
Tu Phật là không phải đạt được cái gì mà buông những gì mình 
có, kế cả định kiến và thân kiến đều phải buông hết mới đạt 
cảnh giới. Nếu cố gắng tu để vào Niết Bàn thì đó là mê lầm. 
Phật dạy: hãy đứng ra ngoài cảnh giới đó. 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 79 


Trong 4 tầng thiền thì chúng ta loại bỏ những cảm xúc dục 
lạc. Những cảm xúc đều do ngũ uẫn nhi sọ và đánh lừa. 

1)Sơ thiền có tầm tứ, hài hòa, khinh an, tĩnh lặng, ly dục, ly 
ác pháp, tức là bỏ các ham muốn, còn ham muốn là không vào 
được sơ thiền, kế cả muốn thiền để chứng A La Hán là tầm bậy, 
phải bỏ. 

Thiên là biết thiền thôi: ly dục, không muốn nữa; ly ác pháp, 
các pháp bắt thiện không dính líu tới nữa, buông bỏ. Chỉ cần 
hai cái này là vào sơ thiền rồi. 

2)yTằng thứ hai: Bỏ bớt tầm tứ, nó đến biết đến, nó đi biết đi 
chứ không cô gắng nhận diện nữa, bỏ 

3)Tằng thứ 3: Bỏ bớt cái vui, cái vui cũng là năng lượng làm 
cho mình bị kích động, chỉ còn lại khinh an và tĩnh lặng. 

4)Tằng thứ 4: Bỏ bớt khinh an luôn, chỉ còn lại tĩnh lặng, 
bình bình, trống vắng; tâm nhận biết hết các hiện tượng xung 
quanh; đi, đứng, nằm, ngồi... đều quay vào bên trong, không 
quay ra bên ngoài, quán chiếu cái gì sanh, cái gì diệt trong tâm, 
đứng ra ngoài thế giới các cảm giác dục lạc, cái gì rung động 
nơi âm thanh, ánh sáng đều phải bỏ hết. 

Dễ không quý vị? Chỉ bỏ bớt chứ đâu có thêm, Phật nói bỏ 
bớt chứ đâu nói mang cục đá lên núi đâu. Sắp tới giờ ăn trưa 
thêm cái mùi, nghĩ không biết hôm nay nhà bếp nấu ngon hay 
dở nữa, trông đợi là tư niệm thực, thức tái sanh thì đi tái sanh 
thôi, tự mình tạo cho mình. 

Bồn tầng thiền đó là gì? 

Tầng thứ nhất từ bỏ tham ái, bất thiện pháp thì được vào 
sơ thiền ngay. Bỏ bớt đi, đừng nhớ nhà, nhớ con, nhìn bông 
hoa thích thì rung rung là bất thiện pháp đó. Tại vì tâm mình 
tầm tứ, chìm sâu, đẹp, xấu, bông này màu vàng, ai cắt đẹp thế 
này... cứ chạy theo cái này hoài gọi là bất thiện pháp. Từ bỏ 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 80 


tầm tứ thì hành giả vào tầng thiền thứ hai gồm có hỷ lạc và 
tĩnh lặng. Từ bỏ hỷ lạc thì vào tầng thiền thứ 3, chỉ còn an lạc 
và tĩnh lặng. Từ bỏ an lạc thì hành giả vào tầng thiền thứ 4 chỉ 
còn tĩnh lặng. 

Trong kinh Tương Ưng Phật nói rất rõ, hễ còn gồng mình ngồi 
thiền để đạt cái này cái kia là sai lời Phật dạy. Hễ còn gồng 
mình là thân không thả lỏng, tâm không khinh an, tâm không 
đẹp bỏ tất cả thế giới hỷ lạc tạo ra cảm giác dục lạc thì tất cả 
chỉ là ma sự, đang đi vào con đường ma thiện chứ không phải 
con đường thiện của Phật. Từ bỏ bót, bỏ bớt, nhận biết, bỏ bớt, 
nhận biết tư tưởng, bỏ bớt. 

Có 3 bước: 

1)Tư tưởng nào bất thiện nảy ra trong đầu, bỏ đi. 

2)Ngăn ngừa tất cả những gì tạo ra cảm giác rung động. 

3)Loại trừ tất cả những cảm xúc quá khứ, kế cả thiện trôi lên, 
vất bỏ, chứ không chúng ta cứ thương, ghét. 

Nên nhớ Phật dạy quán chết, nhìn thấy mình chỉ còn đồng 
tro vất đi thì mới loại được; thứ hai là quán thân bắt tịnh. Cho 
nên Sư khuyên quý vị khi đi toilet đừng nhắn nút vội, hãy quay 
lại nhìn và ngửi. Chiêm nghiệm mới nhàm chán được, không 
thì cứ nói cái thân của tôi đẹp, rỒi ai đụng đến lại phiền não. 
Làm sao giảm ngã đi, khó lắm, có người nói tôi tu, tụng kinh, 
bố thí cúng đường 30 năm rồi, cô ấy mới cạo đầu một năm là 
phạm đấy. Người ta dám cạo đầu, ít nhất người ta đi trước là 
mình cung kính và cúng dường, vì phước báu nên người ta mới 
tu được, không dễ gì để tu đâu quý vị. Mình cúng đường là có 
phước báu. Ngày xưa có con khỉ cúng dường Đức Phật mật 
ong, khi đầu thai lại làm đệ tử Phật, đi khất thực cái gì cũng 
biến thành mật ong. 

Sư không yêu cầu nhưng khuyến khích quý vị cúng đường cho 
Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang ðl 


các Sa di, để xả bớt ngã. Có cung kính Phật Pháp Tăng Tam 
Bảo mình mới tu được. Biết đâu sau này họ lại thành A La Hán, 
nữ cũng có A La Hán. Thời Đức Phật có biết bao nhiêu là nữ A 
La Hán, thời bây giờ cũng có ở Miễn và Thái Lan. Nói vậy chứ 
nữ đừng có ngã mạn nha, rớt vào đó là mắc kẹt. 

Đề có được tâm xả là một tiến trình tu tập chứ không phải 
điểm đến rồi mình chạy đến mình lượm nó, không phải như 
vậy. Tiến trình là lúc đầu xả ít, lúc sau xả nhiều, từng giai đoạn 
rồi xả hết. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói: Này các chư 
Tỳ Kheo, thế nào là tâm xả? Có 7 yếu tổ trợ giúp: cái nhìn hài 
hòa, cái suy tư hài hòa, lời nói thiện trí, thân hành hài hòa (rất 
quan trọng đi, đứng, nằm, ngồi), lối sống hài hòa, nỗ lực hài 
hòa, nghĩ nhớ hài hòa. 

Tầng thiền thứ nhất là gì? Đây là tiến trình xả bỏ của tâm. Xả 
bỏ bớt sẽ vào cảnh giới đó, giảm thiêu những kinh nghiệm và 
thế giới bên ngoài, những thứ nhớ, thương, buôn, vui... Đây 
là tiễn trình ngưng hoạt tác của tâm một cách từ từ, cũng như 
xe đang chạy nhanh, muốn giảm là phải phanh từ từ; máy bay 
cũng vậy, muốn hạ cánh phải từ từ .Cũng như thế tâm đầu tiên 
là bớt lăng xăng, đẹp, xâu, ôn ào, âm thanh, ánh sáng,.. . phải 
xả bỏ mới vào tầng thiền thứ nhất được. Ở sơ thiền, cảm giác 
rất sung sướng như vào cảnh trời, yên ắng, không có hờn giận, 
rất vui. 

Có 5 chi phần Ở tầng thiền thứ nhất: tứ, tầm, hý, lạc, tĩnh lặng. 

Muốn vào được cảnh giới thiền thì phải từ bỏ những cảnh giới 
bên ngoài: ăn đơn sơ, ngủ đơn sơ, bỏ những gì gây ra cảm giác 
dục lạc, luôn quay vào bên trong, bỏ một lúc không được đâu, 
phải bỏ từ từ. Từ bỏ cảm giác dục lạc bên ngoài, tâm luôn quay 
vào bên trong, đó là cảnh giới tâm linh. Tên đó là do mình đặt 
thôi. 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 82 


Sự tương tác giữa não và bao tử: khi bao tử ngưng không hoạt 
động thì năng lượng đưa lên não, não hoạt động tốt, nhưng nếu 
bao tử hoạt động mạnh thì năng lượng đưa lên não yêu, cho 
nên phát ra những sóng không được tốt. Nếu chúng ta ăn nhiều 
thì não không hoạt động được, nếu ăn nhiều thì giải phóng chứ 
không giải thoát nỗi. 

Vào được cảnh giới thiền sẽ đưa tới tỉnh giác và khó thối lui 
lắm, vì an vui với cảnh giới không bị ô nhiễm, cái tâm nó biết 
và nó ngăn ngừa không cho nhìn, không cho nghe, không cho 
ngửi, nêm, không muôn nói chuyện với ai nữa vì làm ôn ào nội 
tâm. 

Chưa vào được thì thối lui, còn thích nghe nói là chưa vào 
được sơ thiên. 

Phân biệt giữa thức và tiềm thức: thức là sự nhận biết do mắt, 
tai mũi, lưỡi đưa vào, ví dụ thức của mắt là nhãn thức, cái biết 
của mắt, mà ngủ ngầm dưới thức là tiềm thức, thương ghét của 
cái nhìn. Tôi nhìn thấy cái bông màu vàng, cái thức chỉ biết 
màu vàng, nhưng tiềm thức còn nói thương, ghét, buồn, vui về 
màu vàng nữa. Tôi thích bông huệ màu đỏ mà nó đưa tôi bông 
huệ màu vàng, tôi không thích, lập tức có thương ghét, tiềm 
tàng tầng dưới của thức. Ngoài cái thức còn có một thứ nữa đó 
là năng lượng tâm linh, chỉ thấy chuyền hóa của năng lượng 
mà thôi, còn cái sâu thằm hơn nữa, những người hành trì miên 
mật, sợ sông chết, sợ sanh tử mới học lớp này được. 

Tầng thiền thứ nhất là tâm trong sạch, khi thực hiện 7 bước 
thì không còn thối lui nữa, chỉ có đi lên. Đây là sự thanh tịnh 
của tâm không còn ô nhiễm. 

Bước đầu là ly dục, ly ác pháp. Tất cả những pháp nào đưa lại 
sự rung động, dễ chịu hay khó chịu trong tâm đều là thiện hay 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 83 


bất thiện. Nhìn thấy tượng Phật mà hoan hỷ là bất thiện chứ 
không phải pháp thiện đâu, lạy tượng Phật được cái gì, lạy Phật 
mới được, cho nên người ta lạy Phật hoài mà không có tuệ. Có 
chùa còn cúng heo quay, gà quay... mong cầu cái gì đó là bất 
thiện. 

Trong kinh Tương Ưng, những hành giả chuyên sâu, phát 
triển tâm định, tâm xả. Này các chư Tỳ Kheo,, tâm định, tâm 
quân bình, tâm xả sẽ nhận biết các pháp sinh ra như thế nào, 
bằng cách nào có mặt, khác hơn với các pháp là tôi không thấy 
cái bông, mà tôi thấy tiến trình mắt nhìn, sắc ngoại đưa vào 
mắt, sự rung động đưa vào, não có thọ, tưởng, hành, thức phân 
tích rồi so sánh lại với cái cũ, cái cũ đã có cái này và tên nó là 
bông, thì gọi là bông hay hoa. Đó là tiễn trình của 5 uẫn. Nhận 
biết pháp sinh ra do 5 uâẫn như thế nào và pháp diệt như thế 
nảo, như vậy mới gọi là thấy pháp như thực. 


Phật nói thấy các pháp sanh ra như thế nào? Tâm xả là tâm 
nhận biết các tiến trình pháp thành hình như thế nào. Cái bông 
từ sắc ngoại đi vào sắc nội, khi không nhìn cái bông nữa thì 
vẫn còn cái bông màu vàng trong đầu, và đã đi đâu thấy, à, 
trong Tuệ Tâm có bông giống vậy, tức là đã so sánh, cái thức 
còn y nguyên. Cha mình đã chết 20 năm rồi nhưng mỗi năm 
thắp nhang nước mắt đều rơi là vì ông cha trong đầu, hình ảnh 
của ông là hình ảnh 3 chiều, 4 chiều: buôn, vui, thương, ghét, 
chứ không phải cái ông bằng xương, băng thịt; cái ông bằng 
xương, bằng thịt đâu còn nữa. Cái thức làm cho mình có sự xúc 
cảm. Cho nên người tu cần phải biết sự xúc cảm đó sinh ra như 
thế nào. Mỗi năm thắp nhang, tại sao nước mắt rơi, cảm xúc 
gì, tiễn trình làm sao sinh ra cảm xúc đó. Nếu thấy rõ đó là tiến 
trình tương tác của ngũ uẫn thì dọn dẹp ngũ uân sạch sẽ mới 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 84 


thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, còn không là quý vị tu phước. 
Nếu các bạn cạo đầu, cố găng làm phước, ăn chay, tụng kinh, 
thì kiếp sau quay lại tu tiếp. Tại vì có phước, còn nói giải thoát 
thì không đâu. Giải thoát là phải thấy rất rõ các pháp sanh như 
thế nào và diệt như thế nảo, chỉ còn thấy sanh diệt mà thôi. 
Đừng cho đối tượng cái tên, đừng đặt đối tượng là cái gì đấy, 
thức sẽ nhận diện tên và sanh ra cảm giác thương ghét, thế là 
tiếp tục sanh tử luân hồi. 


Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng: Lựa chọn các tư tưởng 
đang xảy ra trong đầu của mình, nếu không thì thiện pháp và 
bất thiện pháp như gói mìn mình đang ôm mà người ta đã châm 
ngòi rồi, không biết nó nỗ tan xác lúc nào, nhanh lắm. Cảm 
giác dục lạc xảy ra, xáo động mà mình không hay biết. Những 
sự thay đối về thân như đau chân thì muốn duỗi ra, stress, 
những hiện tượng đó làm cho thân căng thăng không hài lòng 
với hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngồi thiền nóng quá, mà ngôi 
ngay quạt thì ồn quá, cái nào cũng khổ hết. Đang ngồi thiền 
đột nhiên có người mở nhạc, ca hát mà các bạn phản ứng là các 
bạn đang làm khó dễ đối với nguồn âm thanh đó chứ không 
phải nó làm khó mình, nếu tâm không phóng ra, lúc nào cũng 
nội soi thì sẽ thấy tâm sân đang có mặt. Bữa ăn cũng vậy, lỡ 
ai đó để trái ớt ở bên dưới phần ăn, mình không thấy mà chỉ 
thấy cơm, múc bỏ vào miệng nhai, cay quá chừng, giận lên. 
Người ta để trái ớt bên dưới là bẫy chuột, mình ăn vào là vào 
bẫy chuột, không nói nhưng bực, nghĩ nhà bếp vô ý. Trường 
hợp này mình phải cảm ơn nhà bếp đã cho mình bài học là phải 
chánh niệm, tỉnh giác, ăn trong giải thoát, đừng có ham mê ăn 
mà sanh tử luân hồi. Vì vậy những gì gây khó chịu mình đều 
phải cảm ơn hết, nhờ những cái đó mình mới thành tựu. Thuận 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 85 


duyên thì dễ rồi. 

Vì không hài lòng với hoàn cảnh nên tâm không được an, cho 
nên phải nhặt bỏ các tư tưởng gì xảy ra trong đầu. 

Kinh Pháp Cú (372), Đức Phật dạy: không tuệ, không thiền 
định; không thiền định, trí tuệ không sinh. Không có tuệ không 
biết khổ đau, không thiền đâu, tôi đi chơi sướng hơn chứ làm 
gì phải thiền. Không tuệ thì không thiền định. Phải thấy sự 
khổ của sanh, lão, bệnh, tử là khổ cho nên mới thiền định. Nếu 
không thiền thì tuệ không phát sinh, lại càng giải đãi. Người 
có thiền, có tuệ trước sau gì cũng thoát vòng tử sinh, người có 
thiền có tuệ thì trước sau gì cũng đến Niết Bàn. Cho nên hành 
giả thiền đi nha. 

Khi các bạn áp dụng phương pháp lựa chọn tư tưởng trong 
đầu thì hiệu quả như thế này: nỗ lực tăng tiến, ngăn ngừa và 
loại bỏ các tư tưởng tiêu cực trong đầu sẽ dẫn tới chỉ còn lại 
tư tưởng thiện, tích cực, còn hột xoàn không à. Trong đầu các 
bạn luôn tích lũy và phát triển tư tưởng thiện nên được an vui, 
trong sạch. Tâm trong sạch thì thân thả lỏng không còn khó 
chịu nữa, vì tâm khó chịu thì thân mới khó chịu thôi. Tâm an, 
thân thả lỏng, hài hòa dễ dàng nhập Niết Bàn. Niết Bàn ngay 
trong cuộc sông. hiện tại, tâm trong sáng, nhận biết hết, không 
có sai suyên. Điều quan trọng đề các bạn lựa chọn tư tưởng bất 
thiện loại ra, tư tưởng thiện g1ữ lại là các bạn phải giữ giới ng- 
hiêm trì, không có giới không cách gì vào được đâu, bảo đảm. 
Đức Phật dạy rất rõ người giữ giới nghiêm trì, giữ đầy đủ các 
giới thì mới vào thiền nỗi, các bạn lơ là trong một sát na không 
giữ giới là mất. Giới đây không phải là giết chóc, nói dối, hành 
dâm đó là giới của cư sĩ mới học, giới đây là ngăn ngừa nơi 
mắt, tai, mũi, lưỡi, nơi thân, khẩu, ý, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 86 


Trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy: “Bạn còn chẩn chờ cái 
gì, hãy thức dậy ngồi lên, tại sao bạn lại cần ngủ, ngủ nhiều có 
ích lợi gì, cho ái nhiễm chịu sự đau khô thắm mũi tên độc tham 
ái. Hãy thức dậy ngồi thiền, nỗ lực cho sự khinh an, tĩnh lặng, 
đừng đề thần chết thấy được yêu điểm của bạn, gạt gằm bạn và 
dẫn dắt bạn vào vòng kiềm tỏa của thần chết” 


Hãy thức dậy ngồi lên, đừng có ngủ, ngủ nhiều kiếp rồi, vì 
ngủ cho nên sanh tử luân hồi khổ đau nhiều kiếp rồi. Hãy từ bỏ 
ái nhiễm thân thích ngủ, càng ngủ thì càng ái nhiễm. Thân ưa 
thích ngủ cho nên hãy thức tỉnh, thức tỉnh chịu sự đau khổ của 
ngôi còn hơn chịu mũi độc của tham ái, nỗ lực cho sự khinh an, 
tĩnh lặng, chấm dứt không đề cho thần chết dụ dỗ ngủ đi ngủ 
đi. Hãy thức tỉnh ra khỏi vòng kềm kẹp của nó. 

Câu chuyện Tứ tổ ở Ân Độ, Tứ tổ chứng A La Hán rồi, Ngài 
giảng lần đầu tiên là 5000 ngàn người nghe, lần thứ 2 còn 10 
người. Ngài ngạc nhiên nghĩ chúng nó đi đâu, Ngài ngồi thiền 
quán chiếu thấy có con ma chuyên đi vào trong đầu người ta 
và nói khô lắm, đừng nghe, đi chơi đi, và thế là mọi người đi 
hết. Ngài kêu con ma lại và nói nhà ngươi giỏi lắm, ta có phần 
quà tặng ngươi. Ngài đưa một xâu chuỗi rất đẹp, con ma chụp 
và đeo vào cô ngay, nó thích lắm, vì xâu chuỗi bằng ngọc lưu li 
rất đẹp, ánh sáng lấp lánh, Ngài dùng thần thông làm mà. Ngay 
khi con ma đeo vào cô, lập tức xâu chuỗi biến thành xương, 
đầu lâu, máu mủ, hôi thối kinh khủng. Chịu không nỗi, nó gỡ 
ra mà gỡ không được, càng gỡ lại cảng mắc vào da. Nó bay 
lên trời gặp Ma Vương xin giúp, Ma Vương hỏi aI làm, nó nói 
là đệ tử Phật, vậy thì nhà ngươi phải đi tìm người đó gỡ chứ 
không có ai gỡ được. Nghe vậy nó buôn lắm và xuống năn nỉ 
Tứ tô xin tha và gỡ dùm. Ngài nói: nhà ngươi có thực sự muốn 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 87 


gỡ không, ta gài được mà ta không gỡ được, nhà ngươi phải tự 
gỡ. Nó nói nó không thê và lạy Ngài xin giúp cách nào cũng 
được chứ hôi quá nó không chịu nồi. Ngài nói chỉ có một cách 
là quy y Tam bảo thì mới hết. Quy y Tam bảo đây không phải 
quy y ông Phật bằng xi măng đâu, cho nên quý vị đừng nghĩ 
quy y ông thầy nào hết mà là quy y Tam bảo, Đức Bồn Sư là 
Thầy của ta, ta quy y là quy y Phật, có thầy là PHI Hồ tiện. Bắt 
đầu nó đọc 3 lần “Buddham saranam gacchami .. ” thê là cái 
dây rớt xuống. Nó mừng lắm, nó lạy và nói con khổ mấy ngày 
rồi nay con mới thoát ra được. Quý vị thấy quy y Tam bảo quan 
trọng vậy đó. Giờ Ngài có điều ước gì mà chưa làm được, con 
có thần thông con giúp được con làm. Tứ tổ nói ta bất hạnh, 
nhờ Pháp của Phật mà ta chứng được A La Hán, nhưng mà ta 
không có duyên gặp Phật bằng mắt thật, nhà ngươi là con ma 
thì chắc chắn là nhà ngươi có mặt thời Phật, nhà ngươi làm cho 
ta thấy Phật đề tín tâm. Ma nói tưởng gì chứ con thấy rõ Đức 
Phật và 1000 ngàn vị A La Hán, con giao trước với Ngải con 
biến hóa ra Phật nhưng là giả nên Ngài không được đảnh lễ nếu 
không con bị tổn phước. Mày làm đi, ta biết cái nào thật, cái 
nảo giả mà. Nó biến mất. Sau 5 phút, từ trong rừng Đức Phật 
và 1000 vị đây ánh hào quang từ từ đi ra. Tứ tô thấy vậy lập 
tức quỳ xuống đảnh lễ. Nó biến mất và sau đó nói con đã dặn 
rồi mà Ngài cũng lạy, con mất phước. Tứ tổ nói ta quên. Quý 
vị thấy đó bẫy chuột mà chính Tứ tô cũng bị. Chính cái thức, 
thấy Phật, hình dáng hay bức tranh là quỳ xuống lạy rồi. Tâm 
như vậy mới là tu, mơ ước được thấy Phật, tưởng tượng được 
gặp Phật và thấy hình ảnh là cúi xuống đảnh lễ liền mà đó là 
con ma giả. Tứ tổ nói ta đã đút đầu vào bẫy chuột của ta. Cái 
thức quý vị rửa được sạch, quý vị giải thoát; quý vị rửa không 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 8Š 


sạch, quý vị dính mắc. Cho nên ma nó tinh xảo lắm, nó dụ đủ 
thứ. Có khi nó hiển thị ra hình Phật, Phật phải như thế này, 
Phật Di Lặc, Phật A Di Đà... để quý vị cứ chạy theo. Đức Phật 
nói trong tam thiên, đại thiên thế giới có vô lượng Phật. Trong 
kinh A DI Đà nói Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ là như vậy, 
không biết bao nhiêu Phật đếm được. Cho nên đừng bài bác, 
nói rằng có Phật Thích Ca mà không có Phật Quan Âm, mắt 
thường chưa chứng đắc, đừng nói mà phạm. Tại vì vô lượng 
quang, vô lượng Phật, mà Phật thì muốn thị hiện ra như thế 
nào thì hiện ra thôi, khi mình thích Phật nào thì thị hiện ra để 
mình tu thôi. 

Sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện: có một làng ưa giết 
chóc người. Ông trưởng làng sinh ra một cô con gái xinh đẹp, 
dễ thương, đẹp tuyệt trần. Năm 18 tuổi ông rao đứa nào thông 
minh và đạo đức đến đây ta gả con gái cho. Cô con gái nói 
cha muốn vậy thì con cũng vâng theo cha, nhưng phải thông 
qua thi tuyển chọn mới được. Đầu tiên cô đưa bài sám hối, 
ai thuộc tôi lấy làm chồng, 500 người thuộc và còn giải thích 
sám hối là phải như thế này: sám hối tâm, sám hối thân. Cô 
nói 500 người tôi làm sao lấy. Cô ra bài khác: kinh Lăng Ng- 
hiêm. 500 người còn 10 người thông thuộc hết kinh. Cô nói 10 
người cũng không lấy được. Cô ra một đề khác khó hơn: kinh 
Kim Cang, ai giải thích được tôi lấy làm chồng. 10 người còn 
l người, người đó liễu tri được. Cuối cùng người đó đến đòi 
cưới, tới công mới hay cô ấy bệnh chết đã liệm vài hôm tồi. 
Chàng nói với cha là chưa làm đám cưới nhưng con làm đúng 
lời hứa của nàng rồi cho nên cô ấy đã là vợ con, cha cho con 
xem mặt của cô Ấy, vợ chết mà con không xem mặt thì vô lý, 
ông cho mấy người nhà hòm gỡ đinh ra, mở quan tài ra nó xì 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 89 


hơi, mùi hôi mọi người chạy hết, anh giật mình nhưng cũng 
ráng bước lại xem, anh thấy mặt mũi sình lên, dòi đục, rã ra. 
Tự nhiên anh quỳ xuống lạy, ngộ ra, tụng kinh Kim Cang mà 
không hiểu cho tới khi thấy cái chết mới hiểu thế nào là bóng 
trăng, thế nào là ánh trăng, thế nảo là sanh diệt, thế là anh đi tu 
luôn. Khi người ta đã ngộ rồi người ta không dính mắc gì nữa. 
Các pháp như mộng huyền ảo ảnh, như bóng trăng dưới nước, 
như ánh chớp giữa đêm trường không lưu lại dấu vết gì hết. 
Quý vị ngôi đây 50 năm nữa rồi cũng biến mắt; Sư hai, ba năm 
nữa cũng không còn. Như bóng trăng vậy đó, nên không dính 
mắc vào hiện tại để rồi mình đau khổ. 

Cho nên Phật nói đừng đề thần chết thấy điểm yếu của bạn: 
có gì đâu mà tham ăn, tham ngủ. Vì như vậy nó gạt gẫm bạn 
và đưa vào vòng kiềm chế của nó, biết tham ăn nó đưa đồ ăn 
ngon, biết tham ngủ nó đưa cho chỗ ấm êm. Thế là dính vào 
bẫy chuột, dính ngay trong đó. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 90 


BúT CHNH ĐẠO - NHŨ UỐN 


Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu Bát chánh đạo và sanh 
tử luân hôi. 

Thông thường khi nhìn cái bông, một vật...ta nói ta thấy cái 
bông, vật đó và nghĩ ta đã nhìn thấy nó như nó là. Nếu thấy cái 
bông là cái bông thì lập tức có ngã, có ta và có cái bông. Nếu 
có ta và có bông thì tất cả 5 uân thọ, tưởng, hành, thức hoạt 
động, đặt tên, thương ghét đưa vào cái thức và tiếp tục tái sanh. 

Đức Phật không hề nói “thấy nó như nó là” mà trong đó có 
ngã và cái bông.Phải hiểu bằng cách nảo vật ấy, hiện tượng ấy 
xuất hiện trong tâm của chúng ta, nó có một tiến trình, ở đây 
không nói vật đó là cái gì, vì là cái gì thì là đặt tên, hoàn toàn 
Sa1. 

Trong kinh Bahya: “trong cái sự thấy chỉ có cái thấy”, nhưng 
rất nhiều người hiểu lầm và nói nhìn vật đó mà không suy nghĩ 
nó là như thế thì không thể xảy ra. Một đứa bé mới sinh ra 
cầm một vật và nó không biết là gì cho đến khi trải nghiệm tay 
chân, cha mẹ dạy, thầy cô dạy nó mới biết. 

Nói lửa, đứa bé không biết lửa là cái gì, chỉ khi thò tay vào 
lửa, thấy đau, phỏng nó mới biết lửa là gì, có trải nghiệm thì 
trong đầu nó mới biết. 

Sư nói tiếng Pali mà quý vị chưa học thì không hiểu Sư nói 
øì, vì trong đầu quý vị chưa hề có tiếng Pali, cho nên chỉ biết 
những gì đã có trong đầu tức là cái thức. 

Nên các bạn phải dọn dẹp sạch sẽ cái thức chứ không phải vật 
bên ngoài. Khi chúng ta quan sát, quán xét cái bông, cái ly là 

Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9Ï 


bằng cách nảo cái bông, cái ly này vào trong đầu ta được. 
Bông ở bên ngoài chỉ là bông vô tư, vô cảm giác nhưng mà cái 
bông ở trong đầu quý vị có cảm xúc, thương, ghét, buôn, vui. 
Tiến trình làm sao có vật trong đầu là do 5 uân. Cho nên Đức 
Phật nói cũng vì 5 uẫn mà chúng sanh tái sanh. 
Khi các bạn nhìn một vật, một sự kiện hay một con người ở 
bên ngoài lập tức các bạn đem vào trong não. Cái đối tượng 
trong não gây ra cảm xúc đối với bạn và hăng ngày bạn phản 
ứng lại các cảm xúc đấy, không phản ứng về vật nữa, phản ứng 
cảm xúc, chứ không phải phản ứng hình ảnh trong đầu nữa, vì 
hình ảnh trong đầu luôn luôn tạo ra cảm xúc, sự rung động và 
ta đang phản ứng sự rung động, tạo nên sự quan hệ, liên đới 
về cảm xúc, thương ghét. Nhưng mà tất cả liên đới về cảm xúc 
đều dẫn tới khổ đau, buồn phiên, tại vì tất cả đều sanh diệt mà 
ta thì có giữ nên đau khô. 
Ví dụ nhìn một cái bông. Buổi sáng tâm trạng của các bạn vui 
vẻ nên nhìn cái bông tươi rói, dễ thương, yêu đời. Buôi chiều 
bạn mệt mỏi, nhìn cái bông đáng ghét. Thế thì cái bông vẫn 
vậy nhưng sao có thương, có ghét, sao lại thay đổi, tại tâm 
mình thay đổi. 
Nhìn cái bông liên tục một tiếng đồng hồ, lúc mới nhìn thấy 
đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy xấu xí vì nhìn thấy chỗ này có 
lỗi, chỗ kia xấu...Giống như các bạn ăn bánh xèo bữa trưa rất 
ngon, nhưng ngày nào cũng ăn tới ngày thứ I0 sẽ ngán, mặc 
dầu rất ngon. Tại sao lại thay đổi? Vì tâm mà đã thay đổi thì 
mọi thứ đều thay đổi. Chính cái thay đổi đó gây ra đau khô. 
Chú tâm vào một vật có thê là người, vật hoặc một đối tượng 
sẽ sinh ra cái ta và đối tượng, đề mục, cảm xúc. Chính vì cái 
đó tạo nên căng thắng trong thân và tâm làm cho ta đau khổ. 
Dukkha theo ý dịch của Sư là stress, căng thăng thân và tâm. 
Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 92 


Những người bị bệnh ung thư đều là do stress. Nếu chúng ta 
chỉ chú ý tiến trình làm cách nào đề vật được nhận diện, từ chỗ 
không có rồi qua mắt, đưa vào tâm rồi mình công nhận là bông 
thì không có ngã. Còn chỉ thấy cái bông thì có đối tượng và có 
ta, ta đang quan sát nó. Tiến trình đây là sự rung động đưa lên 
mắt, mắt rung động đưa lên não, não rung động mã hóa rồi để 
một chỗ và đối chiếu lại con mắt nhìn thì đó là một tiến trình, 
là một đoạn đường đi, diễn biến. Mà một đoạn diễn biến như 
vậy thì không hề có ta mà chỉ là chuyền biến năng lượng. 

Đức Phật dạy cho ông Bahya, ông đi một thời gian ngắn 15 
đến 20 phút là ông phá được lậu hoặc dính mắc, vì ông thấy 
tiễn trình nhận biết vật, trong đó không có cái ngã, không có 
ông, cho nên ông không còn sanh tử. Chấm dứt, cái ngã bị triệt 
tiêu. Cái nhìn cho đúng là tiến trình thành lập cảm thọ. 

Ví dụ có hai người bạn gái chơi thân với nhau từ lúc còn 

nhỏ, cái gì cũng chia sẻ, tâm tình. Khi lớn lên một người thấy 
bạn kia có bạn trai dễ thương nên dụ dỗ, cướp luôn người yêu 
của bạn. Thế thì trước đến giờ, người mất người yêu nhìn bạn 
mình là dễ thương, giờ thấy nó là ác quỷ, răng nanh. Bạn mình 
vẫn không thay đổi nhưng mình thay đổi vì tâm mình thay đôi 
trong cái nhìn, cái nghe. Mình cứ chú ý tới đề mục chứ mình 
không chú ý tiến trình thì đề mục thành lập trong tâm và mình 
phản ứng lại các cảm xúc. Nếu các bạn không có ngã, không có 
vật tức là không có nhân ngã thì không có cảm xúc nên không 
có khô. 
Chỗ nào có khổ là có cảm xúc vì khô là do sự rung động. Chúng 
ta không hạnh phúc gọi là khổ. Tại sao chúng ta không hạnh 
phúc? Vì chúng ta chịu những sự rung động của ánh sáng, âm 
thanh nên không hài lòng. Chúng ta không biết thì ta có cảm 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 93 


giác với nó và phản ứng lại, tạo nên cảm xúc khó chịu thì đó 
là khổ. Ngay cả lúc các bạn ngồi thiền mà các bạn thấy đau thì 
đó là khổ đấy. 

Trong kinh Đức Phật có nói rất rõ, những người có trí tuệ 
giải thoát, chăng hạn như Đức Phật, đều nhìn vật thê một cách 
rõ ràng, vì không phải nhìn đối tượng nữa mà nhìn tiến trình 
thành lập trong não, trong tâm của mình, có nghĩa là chuyển từ 
sự hiện hữu sang kinh nghiệm. Trải nghiệm tiến trình nó thành 
lập trong đầu qua thọ, tưởng, hành, thức. Mắt nhìn nhưng mà 
rung động đưa tới mắt thôi, rồi từ mắt sự rung động theo dây 
thần kinh lên não, não rung động mã hóa và so sánh xem đã có 
tên chưa, nếu chưa thì nó đặt tên. Giống như đài truyền hình 
và ti vi. Đài truyền hình làm sao có hình, phải đi quay phim 
xong làm ra rồi mới phát. Phát ra không phải phát hình mà phát 
làn sóng, mã số 1234 gì đó, rồi đài và ti vi của mình thâu toàn 
là số. Trong t1 vi lại có bộ phận chuyên những con số ra hình, 
mã hóa hình thành số và số thành hình rồi chúng ta mới thấy. 
Tương tự như vậy cho bộ não của chúng ta. Khi chúng ta tiếp 
nhận nó là làn sóng, khi những làn sóng ánh sáng, âm thanh 
đưa vào mắt, vào tai không hề có bóng dáng của bông. Nhưng 
khi đưa vào trong mắt lên não, não có hệ thống mã hóa trở lại 
chuyền tín hiệu thành hình thì chúng ta mới thấy cái bông. Sư 
cảnh giác quý vị, cái não của quý vị thấy bông chứ không phải 
mắt thấy cái bông đâu. 

Ví dụ dây thần kinh từ mắt lên não bị hư, mắt vẫn còn nguyên 
nhưng không thấy. Chúng ta từ trước đến gIỜ vẫn bị nhằm lẫn 
điều này. Điều này rất quan trọng, não thấy chứ không phải 
mắt thấy, cái não nghe chứ không phải tai nghe. 

Trên não có 5 trung khu thần kinh kiểm soát 5 giác quan. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 94 


Mỗi trung khu kiểm soát một thứ thôi: trung khu của tai nghe 
âm thanh, trung khu của mắt thấy vật, trung khu của mũi cảm 
nhận mùi hương, trung khu của lưỡi cảm nhận vị, trung khu 
của xúc cảm nhận sự xúc chạm. Người tu tính tế biết cái não 
đang hoạt động là tâm thức: thọ, tưởng , hành, thức đang hoạt 
động. Trong kinh Pháp Cú, phẩm Song Yêu: cái tâm, cái ý dẫn 
đầu các pháp. Cái ý cũng không đúng, thực chất là năng lượng. 
Nó biết cách ma giáo lắm, tạo dựng thêm. 

Ví dụ cho nó I+I =2, vậy là 2+1=3, 3+1=4... cứ như thế nhảy 
lên 1 tỷ. Ví dụ như thấy con chó, ý nghĩ ra con chó này chó cái, 
nó bị bỏ đói,... hàng trăm thứ. Đức Phật gọi đó là vọng tâm. 
Vọng tâm thì dẫn đến sanh tử luân hồi. 

Đối với người nào kiểm soát được tâm ý của mình thì họ 

nói những lời làm cho mọi người an vui, còn không kiểm soát 
được thì làm cho mọi người thương tổn. 
Câu nói nổi tiếng của Đức Phật: “Này các đệ tử, tâm của các 
ngươi vốn trong sáng và thanh tịnh, chỉ vì đem tạp chất vào 
cho nên nó ô nhiễm, người phàm phu vì không hiểu biết điều 
này nên luôn luôn bị ô nhiễm”. Mình biết tâm mình ngày xưa 
thanh tịnh nhưng giờ bị dơ bắn thì phải lọc lựa tạp chất vất ra 
thì trong sạch thôi. Giống như lọc nước vậy. Nhưng mà người 
ta không hiểu nên sợ hãi và nghĩ mình có tội nên đi xin Phật 
tha, Phật không có tha được. Minh phải tự lọc thôi. Một vị 
Thiền sư nỗi tiếng có câu thơ: Tội từ tâm khởi đem tâm sám, 
tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tụng kinh cả ngàn lần mà không 
hiểu, tâm tự vốn thanh tịnh, tự mình làm dơ thì tự mình lọc cho 
nó sạch. Nếu chúng ta lọc được thì tâm thanh tịnh lại thôi. Vì 
không biết điều đó nên không chịu tinh tấn tu học, nghĩ mình 
tội nhiều nên tu không nôi, cái gì mà tu không nôi, tâm mình 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 95 


vốn là tâm Phật, thanh tịnh. 

Sau khi thức tỉnh, Đức Phật tuyên bố tâm của ta và tâm chúng 
sanh giống như nhau. Ngài đã làm được việc dọn dẹp năm 
uẩn. Còn chúng ta vì không hiểu chỉ có 5 uân làm ô nhiễm mà 
cứ nghĩ con có tội nhiều quá con không tu được. Vì nghĩ không 
làm được nên không làm cho nên không lọc được thì không 
sạch, cứ dơ hoài. Mà thực chất bản tâm của chúng ta trong sạch 
chỉ vì tạp chất bên ngoải sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, buồn, 
vui, thương, ghét. Nay chúng ta lọc đi thì sạch thôi. 


Các bạn biết ở những nước tân tiễn họ thu gom hết toàn bộ 
nước từ ống công, sông, hồ, và hầm cầu bơm vào cái hồ rất lớn, 
rất hôi thối nhưng mà người ta có công nghệ lọc lại thành nước 
tinh khiết không có vi trùng, không mùi gì hết, rồi họ lại bơm 
nước vảo cho các hộ dân xài. Bạn nghe thấy thế nhợn không 
dám uống nhưng thực chất nước đã sạch, tinh khiết rồi. 

Trong bài Tâm Kinh có câu nổi tiếng: “các pháp đều bình 
đăng, không dơ không sạch, bất cấu bất tịnh”. Cho nên đừng 
nói con phước mỏng nghiệp dày không tu nối.Nước ô nhiễm 
thì lọc đi, nghiệp dảy là do tạp chất thì lọc đi, nó sẽ sạch thôi. 
Với công nghệ tốt chúng ta lọc được nước từ ống cống thì tâm 
của chúng ta cũng vậy, tâm dơ bẩn thì cũng có cách để lọc. 

Đức Phật nói rất rõ, tất cả chúng sanh đều thanh tịnh, tại vì 
vô minh nên không thấy nó trong sạch, cho nên cứ nói phước 
mỏng nghiệp dày và không chịu thanh lọc thân tâm. Nếu chịu 
thanh lọc, bằng thời gian, bằng phương pháp đúng thì tâm 
thanh tịnh trở lại. Trong Phật học không có khái niệm về tội, 
chỉ có bị ô nhiễm thì giờ rửa sạch thôi. Đức Phật nói rất rõ 
trong kinh Pháp Cú: “Các người tự làm tâm dơ thì tự các ngươi 
làm tâm sạch”. Đừng có trách cứ ai, kiếp trước con như vậy, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 96 


hoàn cảnh làm con như vậy nên con không rửa được tâm con. 
Điều đó là hoàn toàn sai lầm, tự mình làm cho mình nhơ uế thì 
phải tự làm cho mình trong sạch. Muốn làm thanh tịnh thì phải 
đúng phương pháp và cân thời gian, chứ không phải như uông 
thuốc tây cái là sạch Đức Phật nói 3 điều: vô thường, vô ngã, 
khổ là 3 khái niệm phạm trù để phương tiện giúp chúng ta giải 
quyết tâm ô nhiễm của chúng ta, chứ không phải kinh điền. 
Khi chúng ta thấy đời là vô thường, là vô ngã, là khổ, không có 
gì mà kiểm soát được hết nên nhàm chán, không dính mắc nữa 
thì tự nhiên tâm thanh tịnh. Đây là phương thuốc Đức Phật cho 
chứ không phải kinh điền gì hết, nhưng mà từ bao nhiêu năm 
nay mọi người đều hiểu là phải có khổ, vô thường, vô ngã. Đức 
Phật nặn mấy con búp bê rồi mọi người tưởng là em bé thật. 
Vô thường, vô ngã, khổ là khái niệm giúp chúng ta hiểu được 
sự thật của cuộc đời để nhàm chán, ly tham không dính mắc 
tới nó nữa nên giải quyết ưu bi, phiền não, sanh tử, nhưng mà 
người ta không hiểu nên nói kinh về vô thường, vô ngã và khổ. 
Đức Phật không dạy kinh gì hết, phải hiểu rất rõ, đây là tiễn 
trình lý luận Ngài phương tiện để giải thích. Cứ nói Tứ Diệu 
Đề là khổ, Đức Phật không nói kinh, trước khi chết Ngài còn 
nói ta không nói gì hết. 

Trong kinh Trung bộ: không có cái thực thể gọi là tâm, không 
có cái thực thê gọi là linh hồn ở từ thân này đề rồi rời thân này 
đi tái sanh, Đức Phật nói không có, tại vì tâm do duyên sanh. 

Ví dụ ngồi trong chùa không ai có tâm tham, nhưng ra ngoài 
công thấy cái bọc 500 lượng vàng, lúc này mới biết mình có 
tâm tham hay không. Vì tâm tham do duyên, mắt thấy và biết 
vàng có giá trỊ, có tiền mới khởi tâm tham. Đức Phật dạy: “Vạn 
pháp do duyên sanh, duyên diệt vạn pháp diệt”. Chúng ta biết 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 97 


triệt đi thì không còn, không có gì khó hết, có điều mình muốn 
làm hay không thôi. Cho nên đừng nói khi chết linh hồn hay 
cái tâm đi đến chỗ này chỗ kia. Không có như vậy, đủ duyên 
thì kết tụ lại, không đủ duyên thì thôi. Vì duyên nên có sự hiện 
hữu, phá duyên rồi thì không còn, duyên diệt pháp diệt. 

Đức Phật đã cảnh cáo trong kinh Trung Bộ là đồn đại hay 
phóng đại: nếu tôi tái sanh thì cái gì trong quá khứ và cái gì là 
tôi trong tương lai, điều đó là rác rưởi, đừng nghĩ vậy, sai lầm, 
vô minh. Đủ duyên thì thành, đừng nghĩ tôi làm ác thì kiếp sau 
tôi phải tái sanh thành con vật. 

Cho nên tất cả chỉ là dòng tâm thức luôn tuôn chảy qua quá 
khứ, hiện tại, tương lai như những khúc sông. Ví dụ nước đi 
qua đám rác thì con sông mang thêm rác, đi qua nhà máy mang 
theo nước thải của nhà máy. Tự bản chất dòng nước của con 
sông không có những điều đó, biết vậy lọc thôi. Tâm thức cũng 
vậy, biết mình mang rác rưởi vào thì phải làm cho sạch thôi. 
Phải có thời gian và có đủ công thức đề thực hiện. Quyết tâm 
làm thì 5 uân sụp đồ, 5 uẫn do duyên sanh, không phải tự nó 
có, nếu thanh lọc được thì tự nó Sụp đô. Những cái mà các bạn 
cảm giác được buôn, vui, thương, ghét đều là cái bóng. Nếu 
các bạn bước ra ngoài đường có nắng thì có bóng theo mình, 
nhưng bước vào nhà thì bóng đâu? Vậy bóng thiệt hay giả? 
Bóng thật thì vào đây sao biến mắt, nêu nói giả thì sao ra ngoài 
lại có? Cho nên Đức Phật nói 5 uân lừa gạt quý vị, để rồi quý 
vị đam mê, có tôi, có hiện tượng, có cảnh giới rồi tiếp tục tái 
sanh. Có tôi, có nhà tôi, có vợ, có chồng, có áo cà sa... chỉ tại 
vì cái bóng thôi. Đi ra ngoài năng thì có bóng mà đi vô thì mắt, 
vì 5 uấn đánh lừa mình cho nên nói có thực, để rồi mình bị nó 
gạt trong vô lượng kiếp. Bây giờ nhận thức nó không có thực 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 98 


thì phải biết cái tiễn trình thành lập. Vì đam mê nhiều năm rồi 
nên ăn uống không chánh niệm, bản tánh thú tánh vẫn còn y 
nguyên: muốn ăn nhiêu, thích ăn. Ăn trong chánh niệm không 
phải là ăn chậm, ăn nhanh mà là biết cái gì đang vận hành. Tiến 
trình nhận thức là mắt ăn, mũi ăn, lưỡi ăn; nhận thức được rồi 
thì phát sanh cảm xúc. Mình có chống đối cảm xúc đó không: 
ăn ngon là thích, muốn ăn thêm thì đó là tham, ăn không ngon, 
không thích thì đó là sân. Ngay cả cảm thọ, nếu người nảo tu 
lâu rồi thì nhận biết sanh diệt: ăn miếng này dở, buồn sanh, 
nhai đến cuối hết buồn, ăn miếng khác ngon, vui sanh... Cái 
vui, buồn liên tục thay thế nhau. Thấy sanh diệt của các pháp 
là thấy được sự thật như nó là. 
Khi các bạn luôn luôn quán chiếu thấy cảm thọ của mình có 
sanh có diệt mà không đặt tên cho nó là thương hay ghét, quên 
luôn món ăn gì mà chỉ thấy sanh diệt. Theo đuổi cho tới được 
như vậy thì các bạn phát triỀn tuệ vô thường. Nhận biết tuệ vô 
thường sanh diệt là điều quan trọng trên con đường giải thoát. 
Chưa thấy cái đó là tu chơi, cạo đầu chơi, phải thấy được sự vô 
thường của các pháp sanh diệt 

Bao nhiêu các vị ngồi đây đang chờ đến 4 giờ chiều nay về 
với gia đình, với người thân, với người yêu...? Rồi làm bữa 
ăn thịnh soạn, thỏa mãn những bữa nhịn đói ở đây, sớm mai 
dậy muộn cho bỏ ghét những ngày ở đây dậy từ 3 giờ sáng. Có 
bao nhiêu người nghĩ như vậy? Rất nhiều, còn chạy theo cảm 
giác dục lạc! Chạy theo cảm giác dục lạc là thú tánh, đừng hỏi 
tại sao kiếp sau mình đầu thai làm thú. Tự mình mình chọn, 
không ai bắt mình làm thú hết, trong đời sống hàng ngày thể 
hiện điều đó. 
Hình ảnh con người được nhìn thấy thông qua con mắt. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 99 


Thực ra đó là chùm năng lượng rung, sự rung động được mã 
hóa, chùm rung có tần số riêng của nó. Con mắt ghi nhận, 
hình con người 1,8m( dĩ nhiên con người 1,8m không thể nhét 
vào đầu) được chuyên thành hình người nhỏ xíu chỏng ngược 
trong não. Cái não phải mã hóa lần nữa, phải lộn ngược lại lần 
nữa con người này mới đứng được. Thói quen như vậy rồi, khi 
thấy được hình trong não thì lập tức có cảm giác. Cảm giác 
đó là 5 uân đấy, cảm giác đó là về cái hình trong đầu không 
phải về con người bên ngoài. Ví dụ cũng đều là người 1,8m 
nhưng cảm giác con trai khác với cảm giác chồng. Cho nên 
hình ảnh có cảm giác trong đấy, chứ không phải chỉ có cái hình 
mà thôi. Cảm giác có do định kiến, phong tục, tập quán, giáo 
dục... Hình đáng của người đó trong đầu, đầy đủ 10 chiều chứ 
không phải 3 chiều nữa: cảm giác qua tính tình, cách ăn mặc, 
cách hành xử theo phong tục tập quán, giáo dục,... Mình để 
ngũ uân đánh lừa. Tất cả những hình ảnh trong đầu, cảm giác, 
định kiến, lối phiên dịch đặt tên, rồi cuối cùng tạo ra nội sắc. 
Cho nên nội sắc vê người này khác với những người khác, vì 
có cảm giác đủ thứ, kế cả chồng và con đều khác. Như đải 
truyền hình và ti vi, mã hóa rồi chuyên hóa. Đầu chúng ta và 
đài truyền hình giống nhau. Khi mắt nhìn và có nội sắc rồi thì 
chúng ta có hai phản ứng: 

Thứ nhất là phản ứng theo cảm xúc. Nếu các bạn phản ứng 
theo cảm xúc, không suy tư, thích là muốn thêm, khó chịu 
muốn thay đổi thì đó là thọ, tưởng, hành, thức vận hành và dẫn 
đến tái sanh. 

Thứ hai khi các bạn nhìn hình mà chỉ thấy toàn là sóng, tất 
cả hình ảnh bên ngoài đều là sóng được mã hóa, mắt nhìn thấy, 
đưa lên não là hình sao chép của hình bên ngoài cộng thêm 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 100 


cảm giác sẵn có trong đầu, rồi thêm định kiến, đời sống, phong 
tục tập quán... đủ các thức phối hợp lại, mới phiên dịch ra hình 
bên trong đầu. Hiểu rõ thì thay đồi tư duy. Ví dụ có người vào 
chùa ăn mặc không đàng hoàng, các bạn cảm thấy bất mãn, vì 
định kiến. Người ta hiền muốn tu đàng hoàng, chỉ có hơi sexy 
tí thôi, nhưng mà bị phiên dịch theo phong tục tập quán, cho 
nên nói xâu hay tốt, rồi tạo nên nội sắc, hình dáng ở bên trong, 
phản ứng lại nội sắc. 

Nếu phản ứng lại nội sắc có hai cách để phản ứng: 

Một là nếu các bạn phản ứng theo cảm xúc thì lập tức thọ, 
tưởng, hành, thức xảy ra liền, nhanh như chớp đưa ra sự hiện 
hữu, nhân ngã, tái sanh ngay. Nếu các bạn chạy theo cảm xúc 
thì dẫn tới ngũ uân đánh lừa, hiện hữu. Yêu quý sự hiện hữu là 
ngã, tham ái liền, lập tức tái sanh, chạy không khỏi, nhanh như 
chớp, đỡ không nỗi. 

Hai huân tu là gì? Vẫn đáp ứng lại, có suy tư nhưng có trạch 

giác chi, nhận biết rất rõ ràng. Thay đổi tư duy của mình. Từ 
xưa tới giờ mình nghĩ vậy sai hết rồi, giờ phải thay đổi lại. 
Thay đổi phải qua thiền định và chánh niệm trong đời sống 
hằng ngày. Khi các bạn trải nghiệm thực sự thì các bạn thấy 
tiến trình của các năng lượng thành lập mà không có nghiệp, 
giống như lúc nãy Sư nói từ cái nhìn cho tới nhận diện biết cái 
hoa, đó là một tiễn trình thành lập chứ không phải cái hoa. Đó 
là tiễn trình thành lập, không có nhân, không có ngã trong này 
thì chấm dứt sanh tử. 
Khi các bạn đã thấy được đó là tiễn trình của năng lượng thì 
không có ý muốn sở hữu và thủ đắc nữa. Khi các bạn nhìn thấy 
ông xã đẹp như vậy, nhưng mà quán cho kỹ thì chỉ thấy khi ông 
chết sình lên, đòi đục, thiêu còn nắm tro, hoặc chôn dưới đất, 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiển Thư Quán Trang T01 


như vậy mới cách ly được, cách ly trong tâm. Nếu các bạn 
cách ly trong tâm thì đó mới là xuất gia. Xuất gia là ra khỏi 
nhà phiền não, ra khỏi dính mắc chứ không phải rời nhà vào 
chùa. Nếu các bạn cạo đầu, đắp y mà các bạn nghĩ tôi đang đắp 
y tu là các bạn đã rời bẫy chuột thứ nhất vào bẫy chuột thứ 
nhì, không hơn không kém, tiếp tục tái sanh và kiếp sau tu làm 
hòa thượng hay làm gì đó thì làm, nhưng mà không cách ly 
được, không giải quyết sanh tử. Biết rằng đây chỉ là tiến trình 
của năng lượng thôi nên không tạo nghiệp thì thân này cũng 
bỏ. Khi các bạn đã thực hiện được cách ly ngay trong nội tâm 
thì các bạn mới thực sự xuất gia. Khi các bạn đã cách ly rồi 
thì thoát ly sanh tử, nhưng mà làm thế nào đề cách ly đây? Hai 
điều quan trọng hằng ngày mà các bạn làm là ăn và ngủ, dính 
mắc tới ăn ngủ thì không bỏ được đâu. Tất cả những cảm giác 
dục lạc đều xảy ra nơi ăn, nơi ngủ. Nếu các bạn ăn ngủ trong 
chánh niệm thì các bạn kiểm soát được 50% đoạn đường đi. Vì 
không quan tâm cái ăn, cái ngủ thì không quan tâm thân nên 
tâm thanh tịnh. Xuất gia là ra khỏi nhà phiền não, còn phiền 
não là chưa xuất gia: ăn không ngon là phiền não, ngủ không 
được là phiền não, ngồi nóng là phiền não... Nếu tất cả những 
gì làm cho chúng ta khó chịu, dễ chịu đắm đuối trong đó thì 
phiền não, mà phiền não lậu hoặc thì chưa xuất gia, mới chỉ 
cạo đầu cho vui vậy thôi. Các cảm giác khó chịu, dễ chịu đều 
phải tách rời ra, hủy diệt nó, tại vì còn có nó là còn có thân 
kiến. Các bạn nếu không quản lý được cảm xúc dục lạc thì còn 
tham ái, mà có tham ái thì thủ hữu, mà có thủ hữu thì sâu, bị, 
khổ ưu não. 

Điểm quan trọng ở đây là khi mắt, tai, mũi... va chạm cảnh 
trần, không phải đóng mắt, tai, mũi... lại, mà là nhận biết và 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 102 


buông, buông từ từ, nghe mà như không nghe, thấy mà như 
không thấy. Ngay cả khi đang ăn thì Sư cũng quán chiếu sau 
khi ăn thì đi toilet cho nên không phân biệt nữa, ngon cũng vậy 
mà dở cũng vậy. Vậy thì tại sao mình phải chiên, xảo, nấu mất 
thời gian? Nếu các bạn ăn thấy ngon quán liền: lát nữa đi toilet 
cũng thối nên không có cảm giác ngon nữa. 

Thiền cả đêm đề cách ly cảm giác dục lạc ở cái ngủ. Hằng ngày 
ngủ sướng quá, giờ không ngủ thì nó như thế nào, phải thấy 
mới cách ly được. Không ngủ thấy cảm giác khó chịu, mà bao 
lâu nay ta làm nô lệ cho nó rồi, nay thấy ta không buồn, ta nhất 
quyết giải quyết sanh tử bằng cách chấm dứt tham đắm trong 
cái ngủ. 

Cảm giác dục lạc ăn với ngủ tạo nên nghiệp. Tự mình xây 
dựng cảnh giới súc sanh thì khi chết tái sanh về cảnh giới súc 
sanh. Không ai có thẩm quyên biến các bạn thành súc sanh mà 
do các bạn ham ăn, ham ngủ. Súc sanh tánh thì khi chết theo 
cái trớn đó về cảnh giới súc sanh. Tất cả đều do các bạn quyết 
định. 

Chúc các bạn tinh tấn tu học. 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 103 


l2 EM (011 So cao iee 1200 tu Phi # Aiesy844 2g 8c lo 
2„ Tám óon đường Giải HOÁ... ¿c2 xxx va 
3, Phát triên lỗi sông hải hòa.....‹.:‹‹‹‹‹«::‹ 


(Chánh nghiệp) 


4. Lới nối bài Hóa (TTÍ HH), ¿‹ 2+ «¿c2 c¿o 
5. Lôi sông hài hòa (Chánh mạng)............ 
6. Cái nhìn hài hòa và tư duy hài hòa.......... 


(Chánh kiến, Chánh tư duy) 


7. Chú tâm hài hòa (Chánh niệm)............ 
8. Tâm xả hải hòa (Tâm quân bình)........... 
Q. Hải chánh đạơ— NHŨ Uññ,..¿cc‹ ¿s22 


Bát Thánh Đạo Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 104 


BÁT THÁNH ĐẠO 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, 
Huyện Củ Chị, Sài Gòn 
Website: www.tuetam.info 
Facebook: Tuệ Tâm Thiền Thư Quán 
Email: tuetamthienthuquan()yahoo.eom 
Điện thoại: 0963715342 


